Tìm hiểu cộng đồng người 
Chăm tại Việt Nam 


Nguyễn Văn Huy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 








Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI I 


Nhận lại anh em, tìm lại bạn bè 

Chăm là một trong 54 nhóm chủng tộc bất khả phân của 
dân tộc Việt Nam. Dân số người Chăm hiện nay khoảng 
100.000 người, trong đó hơn 2/3 định cư tại Phan Rang, 
Phan Rí, Phan Thiết và Bình Tuy ; số còn lại sinh sống tại 
Châu Đốc, Tây Ninh và Sài Gòn. 

Cũng nên biết, trong thực tế, có khoảng 400.000 người 
Chăm sinh sống tại khắp nơi trên thế giới, đông nhất là tại 
Kampuchia (270.000 người), kế đến mới tới Việt Nam 
(100.000 người), sau là Thái Lan (15.000 người) và cuối 
cùng là Liên Bang Mã Lai, năm 1979 đã tiếp nhận khoảng 
10.000 người Chăm đến từ Kampuchia. Hải ngoại có khoảng 
200 người Việt gốc Chăm (hơn 50 gia đình), đa số định cư tại 
Hoa Kỳ. 

Tài liệu nói về nhóm dân cư này tuy có nhiều nhưng cũng 
rất thiếu. Đa số các tài liệu viết về các sinh hoạt có tính văn 
hóa và xã hội trong khi phần lịch sử và sinh hoạt chính trị 
của nhóm dân cư này hoàn toàn thiếu vắng, nếu có chăng 
thì nội dung cũng bị bóp méo để phù hợp với nhu cầu tuyên 
truyền của các chế độ đương quyền. Chính vì thế mỗi khi đề 
cập tới cộng đồng người Chăm, người Việt thường có một 
nhận thức rất mơ hồ, chỉ biết đại khái đó là một sắc tộc 
thiểu số ở miền Trung và Châu Đốc có nước da ngăm đen, 


phong tục tập quán, tín ngưỡng và văn hóa khác với người 
Kinh. Trầm trọng hơn, phần lớn những người lãnh đạo đất 
nước cũng không nắm rõ nguồn gốc những cộng đồng chủng 
tộc đã góp phần tạo thành dân tộc Việt Nam, do đó khó có 
thể xây dựng một chính sách dân tộc phù hợp với ước vọng 
của từng cộng đồng. Chính vì thế nội dung loạt bài viết về 
người Chăm này nhằm khai thông bế tắc đó. Nhận lại anh 
em, tìm lại bạn bè là chặng đường cần thiết trước khi cùng 
nhau xây dựng một tương lai chung. 


Người Chăm và các danh xưng 

Chăm là tên một nhóm dân cư, trước kia là thân dân 
vương quốc Chiêm Thành (Campa, Champa, hay Chăm Pa) 
cũ, đã có mặt từ lâu đời tại miền Trung trước khi người Kinh 
đến đây lập nghiệp. 

Trước khi đi vào chỉ tiết, tưởng cũng nên phân biệt người 
Chăm và người Chămpa. Chăm là nhóm dân cư gốc Nam 
Đảo (malayo-polynésien) sinh sống trên những vùng đất 
thấp dọc duyên hải miền Trung, Chămpa là toàn thể các 
nhóm dân cư thuộc vương quốc Chiêm Thành cũ gồm cả 
người Chăm đồng bằng lẫn người Thượng (gốc Nam Đảo 
hoặc Môn Khmer), sinh sống rải rác trên các vùng rừng núi 
phía Tây dãy Trường Sơn, hay Tây Nguyên. 

Champa là tên một loài hoa màu trắng hồng nhạt, hay 
trắng vàng nhạt, có hương thơm ngào ngạt có thể tìm thấy 
tại khắp nơi trên duyên hải miền Trung. Người Việt gọi là hoa 
sứ, tên khoa học là Michelia Champaca Linn. Không biết 
người Champa đã chọn loài hoa sứ này đặt tên cho xứ sở 


mình từ hồi nào, nhưng chữ Champa đã được tìm thấy trên 
một bia ký có từ thế kỷ thứ 6 tại Mỹ Sơn, viết bằng chữ Phạn 
(sanscrit). Trước đó, trong bộ Geographica năm 150 sau 
công nguyên, Claudius Ptolémée (90-168), nhà địa lý gốc Hy 
Lạp và là sứ giả của hoàng đế La Mã Marc-Aurèle Antonin tại 
Alexandrie (Ai Cập), đã có lần nói tới một xứ tên Zamba trên 
vùng Viễn Đông. Sách Tân Đường thư, do Âu Dương Tu và 
Tổng Kỳ biên soạn thế kỷ 10, phiên âm là Chiêm Bà khi nói 
về Hoàn Vương Quốc (vương quốc Lâm Ấp cũ). Về sau 
Champa được người Việt biết qua tên phiên âm Hoa ngữ là 
Chiêm Thành (Tchan-tcheng). 

Trước kia người Việt gọi cộng đồng người Chăm là Chiêm, 
Chàm, Hời... Những danh xưng này được đọc theo cách viết 
của người Trung Hoa, hay theo cách phát âm của người 
miền Trung, do đó không phản ánh trung thực danh xưng 
chính xác của người Chăm hiện nay. 

- Chiêm là tên gọi những cư dân sinh sống trên lãnh thổ 
Chiêm Thành ; danh xưng Chiêm thỉnh thoảng vẫn được 
nhắc nhở trong sử sách và tài liệu nghiên cứu, ngoài dân 
gian ít ai nói tới. 

- Chàm là cách đọc trại đi từ chữ Champa ; danh xưng 
Chàm hiện còn rất thông dụng trong dân gian, một vài địa 
danh còn giữ chữ Chàm kèm theo như Cù Lao Chàm tại 
Quảng Nam, Tháp Chàm tại Phan Rang, quận Phan Lý Chàm, 
xã Ma Lâm Chàm tại Bình Thuận... Trong nước, những nhà 
dân tộc học đã thay chữ Chàm bằng danh xưng Chăm từ 
lâu ; điều này đã làm hài lòng cộng đồng người Chăm tại cả 
Thuận Hải lẫn Châu Đốc, vì là cách gọi đúng nhất theo lối 


phát âm từ chữ Chăm-pa. 

- Danh xưng Hời rất ít được nhắc đến, người chỉ thấy chữ 
này xuất hiện một vài lần trong tập thơ Điêu Tàn, năm 1937, 
của Chế Lan Viên. Hời là cách đọc trại đi từ chữ Hroi (Hroi 
hay Hờ Roi), tên của một bộ lạc sơn cước sinh sống trên 
vùng rừng núi phía Tây các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và 
Bình Định. Người Hroi thật ra cũng là người Chămpa, vì trước 
kia là thân dân của vương quốc Chiêm Thành cũ di tản lên 
Tây Nguyên tránh loạn rồi định cư luôn tại đây, họ vẫn còn 
giữ ngôn ngữ và một số phong tục tập quán của người Chăm 
đồng bằng trong những sinh hoạt thường nhật. Ngoài ra còn 
phải kể thêm những nhóm Bahnar Chăm, Bru-Vân Kiều, 
Kaho, Raglai, Rhadé, Dịjarai, Stiêng, Churu v.v..., tất cả đều 
là thân dân của vương quốc Chiêm Thành cũ di tản lên cao 
nguyên trong những giai đoạn loạn lạc rồi ở luôn tại đây. 
Trên khắp cao nguyên, những nhóm người mới hòa nhập và 
pha trộn với các nhóm người cũ tạo thành những sắc dân 
hỗn hợp mang hai dòng máu Chăm-Thượng trong những thời 
điểm khác nhau. Người Chăm lai Thượng gọi là Chăm Pai, 
nhưng người Việt ít biết đến tên này. Vì không có truyền 
thống đặt tên cho từng nhóm người, dân chúng gốc Kinh gọi 
chung tất cả những cư dân sinh sống trên miền núi phía Tây 
là người Hroi, sau đó biến âm thành người Hời. 

Chữ Hời mang một nội dung xấu, đó là những nhóm man 
di chuyên đi cướp bóc, vì trong quá khứ người Hroi đã nhiều 
lần tiến công vào các làng xã người Kinh cướp bóc lương 
thực, trong những giai đoạn khó khăn, dưới thời các chúa 
Nguyễn. Sau này người Chăm tại Thuận Hải gọi những cư 


dân gốc Chăm sinh sống tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Bình Định là Chăm Hoi hay Chăm Hroi. Sử sách Việt 
Nam thời Nguyễn gọi chung là Mọi Đá Vách. 

Ngoài ra cũng có một số người Chăm lai Việt gọi là Chăm 
Yuôn (Yuôn hay Yun có nghĩa là người Việt). Người Việt gọi là 
Kinh Cựu, nhưng danh xưng này rất ít người biết đến vì 
người Kinh Cựu luôn tự nhận mình là người Kinh. Cũng nên 
biết những binh sĩ hay tội đồ gốc Kinh, bị đày ra vùng biên 
địa giáp ranh với Chiêm Thành, đã lập gia đình với những 
phụ nữ Chăm (mà họ cho là người Kinh cổ xưa), từ đó mới 
sinh ra chữ Kinh Cựu. 

Về ngôn ngữ, người Chăm được nhiều nhà nhân chủng 
học xếp vào họ Nam Đảo (Malayo Polynésien), nghĩa là có 
nguồn gốc xuất phát từ các hải đảo phía Nam vùng biển 
Đông Nam Á. Điều này có thể đúng khi đối chiếu văn minh, 
văn hóa của người Chăm với văn minh, văn hóa của các dân 
tộc cùng hệ ngôn ngữ tại Đông Nam Á vào thời tạo dựng. 
Nhưng qua những khám phá khảo cổ gần đây, văn minh và 
văn hóa của người Chăm tại Việt Nam không hoàn toàn do 
ngoại nhập mà có sự pha trộn yếu tố văn minh và văn hóa 
của những nhóm cư dân bản địa có mặt từ trước. 

Trong thực tế không có bộ tộc nguyên thủy nào có tên 
Chăm. Chăm chỉ là tên gọi của nhiều nhóm dân cư sau này 
chọn sinh sống trên lãnh thổ của vương quốc Champa hay 
Chiêm Thành cũ, gọi chung là người Chămpa, chứ không 
phải tên riêng của một nhóm chủng tộc. Sau này cộng đồng 
người Chăm đồng bằng chấp nhận danh xưng Chăm, và 
đồng hóa nguồn gốc Nam Đảo của mình với nền văn minh 


và văn hóa Chiêm Thành cũ, để phân biệt với các nhóm 
Chămpa khác xuất phát từ nhiều nguồn gốc ngôn ngữ và 
chủng tộc khác nhau. Có thể nói vương quốc Chiêm Thành 
xưa kia là một liên bang đa chủng và đa văn hóa. 


Nền văn hóa cổ Champa 

Sau khi đã thống lãnh toàn bộ các khu vực có dân cư sinh 
sống trên vùng duyên hải miền Trung, từ thế kỷ thứ 2 đến 
thế kỷ 8, các nhóm người hải đảo gốc Malayo Polynésien bắt 
đầu thiết đặt nền tảng vật chất để trị vì lâu dài : xây dựng 
kinh thành, phổ biến lối sống định canh và tổ chức xã hội 
theo kiểu lãnh chúa. Vì trình độ văn hóa không cao nhưng 
giỏi chinh chiến, những nhóm này một mặt chỉ lưu giữ một 
phần của nền văn minh hấp thụ qua các đạo sĩ và thương 
nhân Ấn Độ (chữ Phạn và văn hóa Ấn Độ) đến đây trao đổi 
hàng hóa hay tạm trú, mặt khác vẫn duy trì một số tập tục, 
văn hóa bản địa cổ truyền của mình. Qua những di tích và 
văn hóa còn lại, người ta nhận thấy tất cả đều có sự pha 
trộn giữa yếu tố bản địa và Ấn Độ. Tuy vậy, với thời gian, 
văn hóa Ấn Độ dần dần trở thành yếu tố độc tôn, lấn át văn 
hóa bản địa ở phía Nam và Trung Hoa ở phía Bắc. 

Nhưng các đạo sĩ và thương gia Ấn Độ chỉ truyền bá văn 
minh, văn hóa, tổ chức xã hội, kỹ thuật hàng hải, buôn bán 
và canh tác nông nghiệp của họ cho giới vương quyền và 
các lãnh chúa địa phương mà thôi, quần chúng dân gian 
không được chiếu cố tới. Sự phân biệt này có nhiều lý do, 
thứ nhất là quần chúng dân gian không có trình độ văn hóa 
cao, thứ hai là họ không phải là thành phần có quyền quyết 


định, thứ ba là sự tuân thủ các điều luật của đạo Bà La Môn, 
đẳng cấp này không thể giao tiếp với đẳng cấp kia. Và qua 
đó, những đạo sĩ Bà La Môn dân dân được các lãnh chúa 
trọng vọng và giữ những vai trò cao trong triều chính để 
giúp họ cai trị hữu hiệu và lâu bền. 

Luật Manu của đạo Bà La Môn (Brahmanism) phân chia 
xã hội thành bốn đẳng cấp (castes). Đứng đầu là Brahman, 
tức giới đạo sĩ (phần lớn là người Ấn Độ), được cho là sinh ra 
từ miệng của Brahma (Phạm Thiên), nắm quyền văn hóa tư 
tưởng và học thuật. Thứ hai là Ksatriya (Lý Đế Lợi), tức đẳng 
cấp vua chúa, quí tộc, chiến sĩ (phần lớn là người Chăm gốc 
Nam Đảo), được sinh ra từ hai cánh tay của Brahma nên 
nắm quyền chính trị và quân sự. Thứ ba là Vaisya (Phệ Xá), 
tức giới thương gia và phú nông (đa số là người Chăm giàu 
có và người Thượng gốc Nam Đảo), được sinh ra từ hai đùi 
của Brahma nên có quyền làm kinh tế và xây dựng. Thứ tư 
là Sudra (Thủ Đà), tức đẳng cấp thợ thủ công, bần dân (đa 
số là các sắc dân miền núi và tù binh), được sinh từ hai bàn 
chân của Brahma chỉ để bị sai khiến và làm nô dịch. 

Tuy vậy, trong giai đoạn đầu, do chịu ảnh hưởng của nền 
văn hóa Trung Hoa và Phật phái Đại Thừa, không thấy có sự 
phân chia đẳng cấp xã hội trong những bia ký tìm được trên 
lãnh thổ Bắc Chiêm Thành. Ngược lại trên lãnh thổ Nam 
Chiêm Thành, đẳng cấp Sudra vẫn tiếp tục tồn tại cho tới 
thế kỷ 19. Ngày nay đẳng cấp Brahman chỉ còn thấy trong 
các dịp tế lễ của giáo dân đạo Bà La Môn (các thầy Paseh, 
Tapah) và đạo Bani mà thôi (các thầy Char, Po Adhya, Po 
Bac), nhưng đã biến dạng rất nhiều so với nguyên thủy. 


Người Chăm theo đạo Bà La Môn được gọi là Chăm Jät, 
tức người Chăm chính thống. Đạo Bà La Môn trở thành tôn 
giáo chính trong giai đoạn đầu, từ thế kỷ 3 (theo bia Võ 
Cảnh ở Nha Trang). Tuy gọi là tôn giáo chính nhưng chỉ giới 
vương tôn quí tộc mới có quyền hành lễ và dự lễ mà thôi, 
quần chúng dân gian hoàn toàn bị cấm. Đạo Bà La Môn lúc 
ban đầu phát triển mạnh tại miền Nam Chiêm Thành rồi 
phát triển ra miền Bắc từ thế kỷ thứ 4, dưới triều vua 
Bhadravarman I (Fan-houta hay Phạm Hồ Đạt), người sáng 
lập ra triều đại Gangaraja (sông Gange, Ấn Độ). Đạo Bà Là 
Môn giữ vai trò độc tôn trong các triều chính cho đến thế kỷ 
10, sau đó nhường vai trò lại cho đạo Phật Tiểu Thừa 
(Thevada). Dưới triều vua Indravarman II (thế kỷ 9), pháp 
danh Paramabuddhaloka, đạo Phật và đạo Bà La Môn cùng 
nhau phát triển, nhiều tu viện và chùa được xây dựng tại 
Đồng Dương thờ Buddha và thần Siva. 

Phật giáo Tiểu Thừa tuy được du nhập cùng lúc với đạo 
Bà La Môn nhưng không phát triển mạnh vì không thừa 
nhận tính cực đoan của giai cấp cầm quyền đương thời, do 
đó chỉ phát triển mạnh trong giới dân gian. Phật giáo tại 
Champa có hai phái : phái Arya Sammitinikaya (Tiểu Thừa) 
và phái Sarva Stivadanikaya (Đại Thừa), đa số Phật tử Chăm 
trong giai đoạn đầu theo phái Tiểu Thừa. Miền Nam Chiêm 
Thành không có dấu vết gì về Phật giáo Đại Thừa ; ngược lại 
tại miền Bắc, do ảnh hưởng Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa 
do các tu sĩ Trung Hoa mang vào phát triển mạnh từ thế kỷ 
thứ 6 đến thứ 9, nhất là trong giới dân gian sinh sống tại 
châu thổ sông Hồng và sông Mã (Cửu Chân, Nhật Nam), sau 


đó thì mất hẳn. 

Ngôn ngữ của người Chăm cũng rất khó xác định. Nói 
người Chăm có một ngôn ngữ đặc thù là không đúng. Thổ 
dân bản địa lúc ban đầu có lẽ đã trao đổi với nhau bằng 
ngôn ngữ cổ Mã Lai, kế là thổ ngữ Nam Đảo. Về sau một số 
dân cư từ phía Nam tràn lên miền Bắc và miền núi lập 
nghiệp góp phần pha trộn ngữ âm Môn Khmer vào tiếng địa 
phương. Rồi những đợt di dân từ ngoài biển (Java, Sumatra), 
những dân tộc phương Bắc (Văn Lang, Trung Hoa) và những 
nền văn minh khác (Ấn Độ, Ả Rập) liên tiếp gia nhập vào 
vùng đất này, ngôn ngữ của người Chămpa đã biến đổi, 
phân hóa thành nhiều hệ khác nhau (nhất là các sắc dân 
miền núi), mặc dầu vậy yếu tố Nam Đảo vẫn là mạnh nhất, 
ảnh hưởng và chi phối đến lối phát âm chính của người 
Chăm. 

Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của Trung Hoa những bậc 
vương tôn có thể đã sử dụng chữ Hán trong các văn thư trao 
đổi với các quan lại nhà Hán tại Giao Chỉ cho tới năm 192, 
lúc đó còn là lãnh thổ thuộc nhà Hán (quận Tượng Lâm). 
Nhưng đến đời con cháu Khu Liên, người sáng lập vương 
quốc Lâm Ấp đầu thế kỷ thứ 3, nhiều phái bộ được cử sang 
Giao Chỉ triều cống, các văn thư đều viết bằng chữ Hồ (tức 
chữ Phạn cổ). Điều này chứng tỏ người Ấn Độ (tu sĩ và 
thương nhân) đã vào Lâm Ấp truyền giáo và giao thương 
trước thế kỷ thứ 2 và đã phổ biến chữ viết. Những địa danh 
và tên các vương triều từ thế kỷ thứ 3 trở đi đều mang tên 
Ấn Độ, kể cả tên nước (Campapura là tên một địa danh tại 
miền bắc Ấn Độ). Chữ Phạn trở thành chữ quốc ngữ của 


vương quốc Champa cổ từ thế kỷ 2. Những bia ký tìm được 
đều được khắc bằng chữ sanskrit, tức chữ Phạn cổ. 

Lâu dần chữ Phạn cổ có nhiều thay đổi. Người Chăm pha 
trộn và biến cải chữ Phạn cổ thành tiếng "Chăm mới", nhất 
là từ sau thế kỷ 15 khi vương quốc miền Bắc bị tan rã, dân 
chúng Nam Chiêm Thành chỉ sử dụng chữ "Chăm mới" và 
còn áp dụng cho đến ngày nay. Chữ "Chăm mới" có nhiều 
trùng hợp với các loại chữ viết của các dân tộc hải đảo Đông 
Nam Á, nhất là với ngôn ngữ Malaysia và Indonesia. 

Đạo Hồi được người Ả Rập truyền bá vào Đông Nam Á từ 
thế kỷ thứ 7, mạnh nhất là trong các quần đảo Sumatra, 
Java, bán đảo Mã Lai và các hải đảo nhỏ phía đông nam 
Philippines. Người "Java" (cách gọi chung những nhóm dân 
cư hải đảo thời đó) hấp thụ giáo lý đạo Hồi qua các giáo sĩ 
và thương nhân Ả Rập trốn chạy những cuộc thánh chiến 
đẫm máu đang xảy ra quanh vùng biển Địa Trung Hải và 
Trung Đông từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Yếu tố hấp dẫn 
dân cư Nam Đảo theo đạo Hồi là tính (thiện) tuyệt đối của 
nó : không tôn thờ hình tượng và xây dựng đền đài như đạo 
Bà La Môn. Dân cư hải đảo, đa số là thành phần ngư dân, đã 
theo đạo rất đông vì không muốn tham gia xây dựng đến 
đài tôn thờ các vị thân Ba La Môn giáo nữa. Khi các "hải tặc 
Java" (cách gọi những ngư phủ không hành nghề đánh cá 
mà chỉ chuyên đi cướp bóc ngoài khơi Biển Đông) đổ bộ lên 
miền Trung, họ đã mang theo một số sinh hoạt của nền văn 
minh và văn hóa Hồi giáo đến với các nhóm dân cư bản địa. 
Đó chỉ là những hiện tượng rời rạc vì đa số dân cướp biển 
không có trình độ văn hóa cao, không thể vừa cướp bóc vừa 


truyền đạo. 

Nhiều thuyền buôn Ả Rập từ các hải cảng Basra, Siraf và 
Oman đã đến buôn bán với Chiêm Thành trong các thế kỷ 7 
và 9, nhưng không được đón tiếp nồng hậu vì ngôn ngữ bất 
đồng, do đó không thể truyền đạo cho dân chúng địa 
phương. Hơn nữa thương nhân Ả Rập không ở lại như người 
Ấn Độ vì sợ cướp bóc, thêm vào đó họ cũng không thích hợp 
với khí hậu nhiệt đới gió mùa của miền Trung. Đạo Hồi được 
truyền bá vào vương quốc Chiêm Thành qua trung gian các 
nhà ngoại giao và thương nhân Java và Sumatra ngoài khơi 
Biển Đông. Vì lẽ đó, đạo Hồi tại Chiêm Thành có nhiều khác 
biệt so với đạo Hồi chính thống. 

Mốc thời gian đạo Hồi được du nhập vào Chiêm Thành là 
thế kỷ 10. Dưới thời vua Indravarman III (918-959), tể tướng 
Po Klun Pilih Rajadvara nhận cho một số gia đình hoàng tộc 
Rahdar Ahmed Abu Kamil, Naqgib Amr, Ali (trốn chạy chính 
sách cai trị khắc nghiệt của những tiểu vương Java) vào tị 
nạn. Những người này đã nhân dịp truyền bá luôn giáo lý 
đạo Hồi cho các gia đình hoàng gia Chiêm Thành. 

Trong các thế kỷ sau mới có thêm các giáo sĩ, thương gia 
và giáo dân Hồi giáo Java từ Biển Đông vào giảng dạy giáo 
lý, lần này cho quần chúng. Qua tư cách và lối sống đạo của 
các người Hồi giáo Java, giáo lý đạo Hồi chinh phục nhanh 
chóng đức tin của quần chúng Chiêm Thành, thật ra họ cũng 
không muốn bị tước hết tài nguyên nhân vật lực để xây 
dựng những đền đài Bà La Môn giáo nữa. Nhiều người Chăm 
đã được thương nhân và giáo sĩ Java đưa sang Ả Rập học 
đạo. Đạo Hồi được đông đảo người theo và trở thành tôn 


giáo thứ hai của vương quốc Chiêm Thành, sau đạo Bà La 
Môn, từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ 15. Chữ Á Rập được du 
nhập vào vương quốc Chiêm Thành cùng với đạo Hồi, nhưng 
không lấn át được chữ Phạn. 

Vị vua theo đạo Hồi được biết đến nhiều nhất là Po Alah 
(Po Ovlah, Po Âu Loah hay Po Allah), trị vì 36 năm (1000- 
1036) tại Sri Bini (Qui Nhơn). Po Alah học đạo ở La Mecque 
37 năm rồi mới về nước trị vì. Dưới triều vua Po Alah, đạo Bà 
La Môn và đạo Hồi phát triển rất mạnh, nhiều đền thờ Siva 
và nhà thờ Hồi giáo được xây dựng tại Amavarati (Mỹ Sơn- 
Quảng Nam). Đạo Hồi rất thịnh hành tại Thuận Hải (các tỉnh 
Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay), nhưng cũng biến cải dần 
theo thời gian, theo phong tục và lối sống của người địa 
phương, mất dần tính chính thống của đạo Hồi Ả Rập. Đạo 
Hồi tại Thuận Hải có tên là đạo Bani (Hồi giáo biến cải), 
người Chăm theo đạo Bani được gọi là Chăm Bani để phân 
biệt với người Chăm theo đạo Hồi chính thống, gọi là Chăm 
Islam. 3/5 người Chăm tại Thuận Hải theo đạo Bà La Môn, 
2/5 còn lại theo đạo Bani. Tuy vậy tại Thuận Hải cũng có ba 
làng Chăm Islam (2 ở Văn Lâm và 1 ở Phước Nhơn, huyện 
Ninh Phước, chiếm tỷ lệ 30% so với người theo đạo Bani). 

Về sau, khi bị áp bức và chiến tranh đe dọa, một mảng 
lớn giáo dân theo đạo Bà La Môn và đạo Hồi chạy sang Chân 
Lạp và Java sinh sống. Khi định cư tại Chân Lạp, người Chăm 
bị nhóm Hồi giáo Mã Lai đồng hóa, cộng đồng Chăm và Mã 
Lai tại đây được gọi chung là Khmer Islam. Tại Chân Lạp sau 
một thời gian xung đột chính trị và tôn giáo với người Khmer 
(theo đạo Bà La Môn và Phật giáo Tiểu Thừa), một số người 


Chăm đã chạy về Châu Đốc lập nghiệp, đa số là thành phần 
tu sĩ, trí thức, nông dân và thương nhân. Người Chăm tại đây 
học kinh Coran viết bằng chữ ẢRập. Được những thương 
nhân ẢRập di cư truyền cho cách thức buôn bán, người 
Khmer Islam và Chăm Islam rất giỏi buôn bán. 

Tại miền Trung, các thầy Char (Po Char) của người Chăm 
Bani thay mặt giáo dân giữ đạo. Tín đồ Bani chỉ giữ đạo vào 
mùa chay (ramadan) mà thôi, không nhất thiết phải cầu 
kinh 5 lần một ngày hay ăn chay trường. Ngược lại người 
Chăm theo đạo Hồi tại Châu Đốc giữ đạo đúng theo luật của 
Hồi giáo chính thống : tín đồ đều hướng về La Mecque 5 lần 
trong ngày để cầu nguyện, họ rất kiêng cử trong việc ăn 
uống và rất khắt khe trong việc lập gia đình. 


Truyền thuyết về các dòng vương tôn 

Theo truyền thuyết, các dòng vương tôn cầm quyền tại 
Chiêm Thành đều xuất thân từ hai dòng họ lớn. Mỗi dòng họ 
lấy một vật tổ (totem) làm biểu tượng. Dòng vương tôn ở 
phía Nam lấy cây Cau (Kramukavansa) làm biểu tượng, 
những nhà nghiên cứu gọi là chi bộ, bộ tộc hay thị tộc Cau. 
Dòng vương tôn ở phía Bắc lấy cây Dừa (Narikelavansa) làm 
biểu hiệu, gọi là chi bộ, bộ tộc hay thị tộc Dừa. Chỉ những 
truyền nhân xuất thân từ hai dòng họ này mới được công 
nhận lên ngôi vua, tức phải thuộc đẳng cấp Brahman và 
Ksatriya. Những người dân thường, cho dù có tài giỏi hay 
anh dũng đến đâu cũng không được công nhận là vua nếu 
không chứng minh có liên hệ huyết thống đến hai dòng họ 
này, tức phải do một phụ nữ mang dòng máu vương tôn sinh 


ra. 

Trong lịch sử Chiêm Thành, nhiều người xuất thân là dân 
thường phải biện hộ có thần linh yểm trợ để lên ngôi vua 
như Phạm Văn (nguyên là một người chăn dê gốc Hoa), Lưu 
Kỳ Tông (một người Việt muốn lên làm vua nhưng không 
được dân chúng tuân phục) hay nhiều vị tướng khác sau khi 
đã hạ đối thủ chính trị. 

Thật ra người dân thường khó giữ được ngôi cao trong xã 
hội Chiêm Thành vì không bao giờ có cơ hội, hơn nữa những 
người thuộc giai cấp vương tôn, đặc biệt là giới vương tôn nữ 
phái, chỉ lập gia đình với những dòng vương tôn với nhau, do 
đó không có những cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối 
và ít có những cuộc hôn nhân dị chủng, dị giáo. Phụ nữ quí 
tộc Chăm chỉ chọn chồng cùng đẳng cấp, đa số cung phi của 
các vua Chiêm Thành đều xuất thân từ các gia đình quí tộc. 
Khi một vua Champa cưới một người vợ ngoại quốc, ông ta 
chỉ có thể lập gia đình với con gái của những vua chúa thuộc 
các vương triều khác, chứ không thể lấy một người thường 
dân. 

Xã hội Chiêm Thành tuy theo chế độ mẫu hệ nhưng lại 
phụ quyền. Trong gia đình, người đàn bà, gọi là Mẹ cả, đảm 
nhiệm vai trò chọn người kế thừa, bàn thảo tương lai con 
cái, chọn chồng cho con gái, đứng ra cưới hỏi, gìn giữ bàn 
thờ tổ tiên, giữ gìn hương hỏa. Ngoài xã hội, người đàn ông 
có toàn quyền quyết định việc canh tác, giao thiệp và buôn 
bán, nhưng chỉ người con trai hay đàn ông nào được sinh ra 
bởi một người mẹ thuộc dòng quí tộc mới được chấp nhận 
làm vua hay giữ vai trò cao trong triều đình. 


Tài liệu cổ và truyền thuyết Chăm cho biết truyền nhân 
của những dòng họ vị vua cai trị vương quốc Champa là hai 
vị nữ thần được sinh ra bởi nữ thần Sakti Bhagavati, vợ của 
Siva : Visitrasaga cho các vua phía Nam và Uroja cho các 
vua phía Bắc. Chỉ những người mang dòng máu từ những 
phụ nữ này mới được giữ những địa vị cao và nắm giữ vai trò 
lãnh đạo, con cháu của họ có thể là những người sinh sống 
tại đồng bằng hay trên miền núi. 

Hình tượng Linga (bộ phận sinh dục tượng trưng cho sức 
mạnh của phái nam, biểu tượng của khả năng tái tạo) tượng 
trưng cho thần Siva (nam tính) hiện thân qua nữ thần Uroja. 
Hình tượng Yoni (cơ quan sinh sản của phái nữ, biểu tượng 
của khả năng dưỡng dục) tượng trưng cho nữ thần 
Bhagavati (nữ tính) hiện thân qua nữ thần Visitrasaga. Uroja 
còn được gọi là thần Núi, Visitrasaga là thần Biển. Tượng 
Uroja được xây dựng trên các triền núi ở phía Bắc, tượng nữ 
thần Bhagavati được tôn thờ nhiều trên những vùng bình 
nguyên phía Nam, cạnh các bờ biển. [Vị thần bảo vệ vương 
quốc Nam Chiêm Thành là nữ thần Yan Po Nagar (Bà Mẹ Đất 
Nước hay Thiên Y Thánh Mẫu)]. Chính những phân chia dòng 
tộc Nam và Bắc này mới nảy sinh ra huyền thoại về các bộ 
tộc Cau và Dừa. 

Về bộ tộc Cau, theo truyền thuyết, vào thời xa xưa một vị 
vua cai trị phương Nam một hôm thấy bên cạnh cung đình 
có một cây cau trổ một buồng trái thật lớn và thật đẹp. Đến 
ngày trổ hoa, buồng cau không nở, nhà vua thắc mắc liền 
sai một gia nhân trẻ tuổi trèo lên hái xuống xem sao. Gia 
nhân mang xuống dâng lên vua. Vua lấy gươm báu chẻ mo 


cau ra thì thấy một em bé mặt mũi hồng hào đẹp đẽ. Nhà 
vua rất vui mừng, nhận làm con nuôi và đặt tên là Radja Po 
Klong, tức hoàng tử Po Klong (Po Klău). Mo cau bọc hoàng tử 
được dùng làm mộc đỡ của hoàng gia và mũi nhọn của mo 
cau được biến thành gươm báu của nhà vua. Mộc đỡ và 
gươm báu sau này trở thành biểu tượng cho uy quyền của 
các vị vua Chiêm Thành phía Nam. 

Hoàng tử Po Klong không chịu bú sữa của người thường 
mà chỉ bú sữa của một con bò tơ ngũ sắc. Đó cũng là lý do 
giải thích tại sao người Chăm ở phía Nam sau này từ chối 
giết và ăn thịt bò. Hoàng tử Po Klong càng lớn lên càng đẹp 
và khỏe mạnh. Nhà vua sau đó gả con gái và cho kế nghiệp. 
Khi lên ngôi, Po Klong cho xây một cung thành tuyệt mỹ trải 
rộng trên bảy ngọn đồi, đặt tên là BăiI. 

Bãi sau này là thủ đô của các tiểu vương quốc Champa 
theo tiếng "Chăm mới", như Bãi Cău ở Phan Rang, Bãi Canar 
ở Phan Rí (thôn Tịnh Mỹ) của bộ tộc Cau. Chuyện bò ngũ sắc 
là dựa theo truyền thuyết Bò Thần của đạo Bà La Môn bên 
Ấn Độ, ý muốn nói bò là một vị thần, dân chúng phải tôn thờ 
không được ăn thịt hay sử dụng phó sản của bò để tỏ lòng 
tôn kính thần linh. 

Về bộ tộc Dừa, các dòng vương tôn phương Bắc cũng dựa 
theo truyền thuyết trên để tạo sự huyền bí về dòng dõi 
vương quyền của mình, nhưng đổi buồng cau thành buồng 
dừa và mo cau thành mo dừa. Theo lời kể lại, một vị hoàng 
tử được sinh ra từ một mo dừa, làm con nuôi một vị vua, lấy 
một cô công chúa và sau đó được tôn lên làm vua. Không rõ 
vị vua này tên gì, các nhà nghiên cứu Chăm học và khảo cổ 


chưa tìm ra sử tích. 

Thật ra, các dòng vương tôn phía Bắc, vì chịu ảnh hưởng 
muộn màng nền văn minh Ấn Độ, phải tìm trong kho tàng 
dân gian một câu chuyện huyền bí đề cao dòng tộc vương 
quyền của mình để tỏ ra ngang hàng với các dòng vương 
tôn phía Nam. Tuy nhiên, do chịu nhiều ảnh hưởng của văn 
hóa Trung Hoa lúc ban đầu, thay vì phải thờ vật tổ (cây Cau 
hay Bò Thần) như người phía Nam, người Chăm phía Bắc đề 
cao cây Dừa như một biểu tượng huyền bí của uy quyền - 
như người Hoa đề cao con rồng hay con phượng. Hơn nữa, 
vật tổ của người Chăm phương Bắc không mang ý nghĩa tôn 
giáo mà chỉ thuần túy là một biểu tượng. Tượng mà người 
Chăm miền Bắc tôn thờ là Buddha, Siva và các vị thần Ấn 
Độ khác. Một vị vua làm được nhiều tốt cho dân chúng, khi 
chết đi được dân chúng tạc tượng và lập đền thờ tôn kính 
như một vị Phật. Tên vị vua quá cố thường được kết hợp với 
tên thần Isvara (tức Siva), do đó tên sau cùng của các vị vua 
quá cố thường có thêm chữ "vara" (như Bradresavara, 
Sambhudresavara) để thần thánh hóa ngôi vị của mình, vua 
là do thần sai xuống cai trị dân gian. 

Qua sự phân chia này, trong suốt dòng lịch sử của vương 
quốc cổ Champa, các bia ký ghi lại rất nhiều tranh chấp giữa 
hai bộ tộc về quyền lãnh đạo, không bộ tộc nào chịu nhường 
bộ tộc nào. Bộ tộc Dừa bị coi là bộ tộc bình dân (không tinh 
khiết) thường bị các dòng vương tôn bộ tộc Cau (tự nhận là 
truyền nhân chính thống) khinh thường. Tuy nhiên vì quyền 
lợi của đất nước, nhiều lúc hai bộ tộc này đã biết kết hợp lại 
với nhau thành một để đối phó với kẻ thù chung. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI II 


Thời kỳ xác định bản thể 

Vương quốc Chiêm Thành (Champa) cổ cho đến nay vẫn còn 
là một bí ẩn đối với người Việt Nam. Vương quốc này ở đâu, 
xuất hiện từ thời nào, phát triển ra sao và tại sao biến mất ? 
Không sử sách Việt Nam nào nhắc đến. Đọc lại sử xưa, 
những nhân vật lịch sử Chiêm Thành, với những tên phiên 
âm Hán hóa, thường được nhắc tới một cách mơ hồ, đôi khi 
với những lời lẽ xúc phạm, từ đó sinh ra hiểu lầm rồi hiểu sai 
dẫn đến tâm lý phân biệt đối xử hay khinh thường, không 
thông cảm lẫn nhau. 

Đây là thiếu sót lớn trong quan hệ giữa người Việt và 
người Việt với nhau. Tình trạng này cần sớm chấm dứt vì 
cộng đồng người Chăm ngày nay là thành tố bất khả phân 
của dân tộc Việt Nam. Quá khứ của người Chăm cũng là quá 
khứ chung của người Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử vương quốc 
Chiêm Thành xưa, chính vì thế, không những là một bắt 
buộc lịch sử mà còn là một biểu lộ tình cảm để hàn gắn 
những tai họa mà cộng đồng người Việt Nam nói chung đã 
gây ra cho những dân tộc anh em trước khi cùng nhau bắt 
tay xây dựng lại một đất nước chung. 

Quan niệm về đất đai, lãnh thổ và tổ chức chính trị 

Trước khi đi sâu vào phần tìm hiểu lịch sử vương quốc 
Chiêm Thành xưa, tưởng cũng nên duyệt lại một số quan 


niệm về đất đai và lãnh thổ của người Kinh và người Chăm. 
Có nắm vững yếu tố này, chúng ta sẽ dễ dàng theo dõi 
những chuyển biến lịch sử tiếp theo và kết quả tất yếu của 
nó. Khuyết điểm của những nhà viết sử hay nghiên cứu dân 
tộc học là thường dựa trên những quan điểm văn hóa và tình 
cảm của mình để phê phán các dân tộc khác, hiểu lầm và 
ngộ nhận là không tránh khỏi. 

Đất đai và lãnh thổ tuy là những giá trị cụ thể nhưng 
quan điểm của người Kinh và người Chăm rất khác nhau. Đối 
với người Kinh, đất đai và lãnh thổ vừa là một giá trị vật chất 
vừa là một biểu tượng tình cảm, trong khi đối với người 
Chăm đó là một giá trị tâm linh và là một biểu tượng thần 
quyền. 

Qua những đợt di dân liên tục từ hơn một ngàn năm qua, 
lãnh thổ của người Kinh không ngừng mở rộng theo thời 
gian và cộng đồng người Kinh ngày nay đã có mặt tại khắp 
nơi trên thế giới. Người Kinh tuy rất quí đất đai nhưng đó chỉ 
là một tài sản cần phải bảo vệ, một kỷ niệm cần phải giữ 
gìn. Rất ít ai chịu giam mình nơi chôn nhau cắt rốn nếu điều 
kiện sinh sống nơi đó khó khăn. Nơi nào có thể an cư lạc 
nghiệp được, nơi đó trở thành quê hương, nơi nào sinh sống 
khó khăn thì bỏ đi tìm nơi khác. Và khi ra đi, người Kinh 
mang theo cả bàn thờ tổ tiên, gia phả và tín ngưỡng đi theo, 
do đó không có vấn đề mất gốc hay mất cội nguồn. 

Suy cho cùng, người Kinh vừa là một dân tộc du mục vừa 
là một dân tộc phù sa, bởi vì, một mặt, lịch sử dân tộc Kinh 
là một lịch sử di dân thường trực và cuộc di dân này đến nay 
chưa chấm dứt, mặt khác, người Kinh chỉ gắn bó với những 


vùng đất thấp, đất đồng bằng cạnh những dòng sông hay 
trục lộ giao thông, ít ai chịu gắn bó đời mình với rừng núi 
hay biển cả bao la. 

Trên phạm vi lớn hơn là lãnh thổ. Lãnh thổ bao gồm cả 
đất đai, bầu trời và vùng nước, có lằn ranh nhất định và 
thuộc chủ quyền một quốc gia. Đối với người Kinh, lãnh thổ 
là một phạm trù ảo, không cụ thể, cha chung không ai tiếc. 
Lãnh thổ rộng hẹp ra sao là vấn đề trách nhiệm của những 
người lãnh đạo quốc gia, không ảnh hưởng gì đến đời sống 
thường ngày của người dân. 

Người Chăm thì ngược lại, đất đai là một vật thể thiêng 
liêng không thể sang nhượng và chối bỏ. Từ ngàn xưa cha 
ông đã ở đây thì con cháu đời sau phải ở đó, không ai tự 
quyền rời bỏ quê cha đất tổ định cư nơi khác. Rời bỏ quê cha 
đất tổ là từ bỏ dòng tộc, từ bỏ thần linh. Chính vì thế, trong 
suốt dòng lịch sử đương đầu với người Kinh, cộng đồng 
người Chăm chấp nhận mọi hy sinh và gian khổ để giữ đất 
và bám đất, cho dù quê hương không còn hay bị tước mất. 
Tất cả những lễ lạc trong triều chính và ngoài dân gian đều 
nhằm vinh danh các vị thần cai quản đất đai, vì đất là nguồn 
sống và cũng là nơi ngự trị của các vị thần bảo vệ đất, che 
chở gia đình và đồng tộc. Nếu vì một lý do nào đó ngoài ý 
muốn một người Chăm phải rời bỏ quê hương đi nơi khác lập 
nghiệp, sinh hoạt tâm linh của người đó luôn gắn liền với nơi 
sinh quán cũ, vì không ai được quyền mang bàn thờ tổ tiên 
và thần linh đi theo, con người lệ thuộc thần linh chứ không 
ngược lại. Hơn nữa nếu phải ly hương, người đó cũng không 
thể đi ra ngoài lãnh thổ đã được thần linh che chỡ, nghĩa là 


chỉ giới hạn trong vùng đất của đồng tộc mà thôi. Đó là lý do 
giải thích tại sao tại người Chăm không di cư ra khỏi địa bàn 
cư trú của họ và tại nhiều nơi, nhất là ở Bình Thuận, người 
Chăm định cư tại một làng cách xa nơi sinh quán cũ cả trăm 
cây số nhưng vẫn muốn lệ thuộc về hành chánh và nghỉ lễ 
tại làng cũ. Đạo Hồi khi du nhập vào đây cũng phải thích 
nghi với tâm lý tôn thờ thần linh của người Chăm để được 
chấp nhận và đã biến cải thành đạo Bani. Tất cả chỉ vì người 
phụ trách lễ nghi và sổ bạ hành chánh địa phương là các 
thầy Paseh, Tapah (nếu là giáo dân đạo Bà La Môn) và các 
thầy Char, Po Adhya, Po Bac (nếu là giáo dân đạo Bani). Đây 
là một khó khăn về quản trị hành chánh mà các chính quyền 
người Kinh không hiểu nổi và muốn xóa bỏ, nhiều tranh 
chấp đáng tiếc đã xảy ra. 

Nhiều người sẽ hỏi dân số vương quốc Chiêm Thành xưa 
bây giờ ở đâu ? Không lẽ đã bị tiêu diệt hết sao ? Con số 
100.000 người Chăm tại Bình Thuận và Châu Đốc có phản 
ánh đúng sự thật không ? 

Câu trả lời là không và dân chúng gốc Chăm vẫn còn 
nguyên vẹn. Người Chăm đồng bằng không đi đâu cả, họ đã 
ở lại trên lãnh thổ cũ tại miền Trung và với thời gian đã trở 
thành công dân Việt Nam một cách trọn vẹn. Có thể nói 
không một người Việt Nam nào sinh sống từ lâu đời tại miền 
Trung nào mà không mang ít nhiều dòng máu Champa trong 
người. Điều này cũng rất dễ khám phá, ít nhất là về hình 
dáng : da ngăm đen, vai ngang, mặt vuông, tóc dợn sóng, 
vòm mắt sâu, mắt bầu dục hai mí, mũi cao, môi dầy, miệng 
kín. Cũng không phải vô tình mà cách phát âm của người 


miền Trung khác hẳn phần còn lại của đất nước, với nhiều 
âm sắc thấp của người Champa. Đó là chưa kể những danh 
từ có nguồn gốc Champa. Cũng không phải tình cờ mà các 
điệu múa hát của người Chăm trở thành những điệu múa 
hát trong cung đình và ngoài dân gian thời Nguyễn. Nêu ra 
một vài trường hợp cụ thể trên chỉ để chứng minh một điều : 
dân cư vương quốc Champa cũ đã hội nhập hoàn toàn vào 
xã hội Việt Nam. Nhắc lại quá khứ của người Chăm cũng là 
nhắc lại quá khứ của cộng đồng người Việt tại miền Trung 
nói chung. 

Về chính trị, vương quốc Champa được tổ chức theo định 
chế liên bang. Trước khi bị xóa tên, vương quốc Chiêm 
Thành là một kết hợp của nhiều tiểu vương quốc, từ đèo 
Ngang (Quảng Bình) đến mũi Kê Gà (Bình Thuận). Mỗi tiểu 
vương cai trị một lãnh thổ riêng, với một dân số nhất định, 
sinh hoạt độc lập với các tiểu vương khác và không can 
thiệp vào nội bộ của nhau. Một cách không chính xác, vương 
quốc Chiêm Thành cũ (Campapura) có ít nhất năm tiểu 
vương quốc : Indrapura (Bình Trị Thiên), Amaravati (Quảng 
Nam), Vijaya (Nghĩa Bình), Kauthara (Phú Khánh) và 
Panduranga (Bình Thuận). Có thể thêm tiểu vương quốc 
Aryaru (Phú Yên) là sáu, nhưng sự hiện diện của tiểu vương 
quốc này trong lịch sử Chiêm Thành không rõ ràng. 

Trong mỗi tiểu vương quốc cũng có sự phân chia quyền 
hành giữa các lãnh chúa địa phương. Chính sách địa phương 
tản quyền này đã được triều đình Việt Nam công nhận năm 
1471, khi thành Đồ Bàn, kinh đô vương quốc Chiêm Thành, 
vừa bị đánh chiếm : đất Quảng Nam được chia thành nhiều 


lãnh địa khác nhau và giao cho những lãnh chúa Champa 
địa phương cai quản. Vương quyền trung ương Chiêm Thành 
chỉ giữ vai trò thần quyền, gìn giữ sự thống nhất và sự vẹn 
toàn lãnh thổ mà thôi, những sinh hoạt khác đều do các tiểu 
vương quốc địa phương đảm nhiệm. Khi có nhu cầu hay gặp 
nguy biến, triều đình trung ương nhân danh thần linh bảo vệ 
vương quốc kêu gọi các tiểu vương địa phương đóng góp 
nhân tài, vật lực xây dựng đền đài, chuẩn bị chinh chiến hay 
triều cống các thế lực lớn mạnh hơn. Vị thân bao vệ vương 
quốc Chiêm Thành được biết đến nhiều nhất là nữ thần Yan 
Po Nagar (Bà Mẹ Đất Nước hay Thiên Y Thánh Mẫu), đền thờ 
đặt tại Xóm Bóng, Nha Trang. 

Về biên giới, lần ranh phân chia giữa các tiểu vương quốc 
và vương quốc Chiêm Thành cũ với các thế lực chính trị 
đương thời là một biên giới thần quyền, không ai được 
quyền vượt qua và cũng không ai có quyền xâm phạm. 
Vương triều Chiêm Thành không có tham vọng đất đai, họ 
chỉ tập trung phát triển và bảo vệ những đất đai thuộc 
quyền sở hữu mà thôi. Những chuyển biến lịch sử sau đây 
chứng minh điều đó. 

Tượng Lâm : địa bàn xác định bản thể 

Rất khó xác định mốc thời gian để biết vương quốc cổ 
Chiêm Thành đã được hình thành từ hồi nào. Phần lớn những 
nhà khảo cổ và sử học đều đồng ý là vương quốc này xuất 
hiện vào đầu công nguyên, tức là thời gian người Chăm bắt 
đầu có chữ viết, chữ Phạn cổ. Nói như vậy không có nghĩa là 
trước đó người Chăm không có lãnh thổ, không có tổ chức 
chính quyền và không có lịch sử riêng. Bản thể Chiêm Thành 


có trước danh xưng. Tổ chức chính quyền của họ có thể đã 
thành hình cùng lúc với sự xuất hiện của các Lạc hầu, Lạc 
tướng trên địa bàn lưu vực sông Hồng và sông Mã của nước 
Văn Lang, thời Hùng Vương. 

Những tài liệu có dấu vết thời gian rõ ràng (sử liệu cổ 
Trung Hoa và các bia ký) ghi nhận vương quốc cổ Chiêm 
Thành chính thức xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 2, năm 
192 khi quốc gia Lâm Ấp ra đời. Thật ra vương quốc này 
trước đó có rất nhiều tên : Hồ Tôn Tinh, Tượng Lâm. Sau này 
được đồng hóa với các tên Lâm Ấp, Hoàn Vương Quốc, 
Chiêm Thành (Campapura), Phan Rang (Panduranga), cuối 
cùng là trấn Thuận Thành (Pradara). Những tên gốc Phạn 
vừa kể đều do người Trung Hoa hay người Việt đặt ra, dựa 
theo cách phát âm của người địa phương mà gọi. 

Về nước Hồ Tôn Tinh, sách Lĩnh Nam Chích Quái viết: 
"Xưa kia bên ngoài lãnh thổ Âu Lạc có một vương quốc 
mang tên Diệu Nghiêm [có thể là Phù Nam]. V/ vua của 
vương quốc này có tên là Tràng Minh, hiệu Quỷ Vương 
[Dasanana] có mười đầu. Phía bắc vương quốc này có một 
vương quốc khác tên Hồ Tôn Tính [quốc gia của người khỉ] 
do vua Dasaratha cai trị. Hoàng tử Chung Tư [Rama], người 
kế vị vua Dasaratha, có một người vợ là công chúa Bạch 
Tỉnh [Sita]. Công chúa Bạch Tỉnh có một sắc đẹp tuyệt trần 
không giống người phàm. Quỷ Vương, mê hồn trước sắc đẹp 
của Bạch Tính, mang binh sang đánh nước Hồ Tôn Tĩnh cướp 
công chúa về nước. Hoàng tử Chung Tư, quá căm giận, dẫn 
đầu một đoàn hầu binh xe núi băng biển tiến vào vương 
quốc Diệu Nghiêm, giết Quỷ Vương, đưa công chúa Bạch 


Tỉnh về". 

Theo nhận xét của học giả Huber (La Légende du 
Ramayana en Annam, Etudes indochinoises), Hồ Tôn Tinh có 
thể là vương quốc Champa cổ. Những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nền văn minh Ấn Độ thời đó đều có sự tích giống 
nhau, tại Indonésia trong các đền thờ Bà La Môn lớn đều 
khắc chuyện thần thoại này trên tường đá. Chuyện Quỷ 
Vương có mười đầu chỉ là cách mô tả thô thiển ngai vàng 
của các vị vua trong thần thoại Ấn Độ và Phù Nam thường 
có hình con rắn hổ mang [naja] mười đầu. 

Về đất Tượng Lâm, các sử liệu Trung Hoa xác quyết đó là 
phần đất ở vùng cực nam quận Nhật Nam xưa kia, trực 
thuộc quyền quan trị hành chánh của Giao Châu thời Bắc 
thuộc, ngày nay là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định (có tài liệu ghi đến cửa Đại Lãnh, Phú Yên). Những nhà 
khảo cổ phương Tây cho rằng Tượng Lâm có thể là phần đất 
chạy dọc theo bờ biển, từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân, nằm 
trong lãnh thổ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên, gọi chung là Thanh Nghệ Tĩnh và 
Bình Trị Thiên. Một số học giả người Chăm xác nhận lãnh thổ 
Tượng Lâm bao gồm : Indrapura (Bình Trị Thiên), Amavarati 
(Quảng Nam) và Vijaya (Nghĩa Bình), sau này gọi chung là 
Bắc Chiêm Thành. 

Như vậy, về văn hóa, Tượng Lâm là nơi tập cư của nhiều 
nhóm người xuất thân từ nhiều nền văn hóa khác nhau, một 
sự pha trộn văn hóa tự nhiên giữa các giống người vào thời 
hoang sơ. Đầu tiên là sự pha trộn văn hóa giữa các nhóm 
Indonésien di cư (văn hóa Indus) và cổ Mã Lai (văn hóa Sa 


Huỳnh), kế là với nhóm Việt tộc sơ sử (văn hóa Đông Sơn), 
sau có thêm người Hán (văn hóa Khổng Mạnh) từ phương 
bắc di cư xuống và người Môn Khmer (văn hóa Óc Eo-Phù 
Nam) từ tây-nam đi lên. Cuối cùng là những nhóm Malayo- 
Polynésien (văn hóa Mã Lai - Đa Đảo hay Nam Đảo) từ biển 
cả tràn vào hồi đầu công nguyên. Nhóm sau cùng, hùng 
mạnh hơn, đã thu phục hay đồng hóa những nhóm có trước, 
để chỉ còn yếu tố Nam Đảo độc tôn, và thiết đặt quyền cai 
trị lâu dài (thế kỷ 1 trước và sau công nguyên). Một số cư 
dân bản địa, không chấp nhận hay không chịu nổi sự cai trị 
của nhóm di dân mới tới, đã di tản lên vùng rừng núi sinh 
sống và trở thành những nhóm sắc tộc thiểu số ngày nay, 
nhưng không vì vậy mà quan hệ giữa đồng bằng và miền 
núi bị cắt đứt, dân cư hai vùng đã nương tựa nhau để tồn tại 
trong suốt thời gian qua. 

Sang thế kỷ thứ 2, một số thương nhân Ấn Độ đến vùng 
đất này buôn bán và luôn tiện phổ biến nền văn minh và 
văn hóa mà họ thừa hưởng cho thành phần cầm quyền địa 
phương và một số cơ chế tổ chức quốc giả đã được thành 
hình từ miền Nam lên miền Bắc. Một tấm bia đá tìm được ở 
làng Võ Cảnh (Nha Trang) cho biết vị vương cai trị vùng đất 
phía nam vào thế kỷ thứ 2 tên là Sri Mara, không có phần kế 
tiếp. Nhiều học giả cho rằng vị vương đó là Khu Liên, người 
thành lập vương quốc Lâm Ấp ở phía bắc, là sai. Sri Mara chỉ 
là một tiểu vương Champa ở phía nam (Kauthara), trong khi 
Khu Liên là một tiểu vương khác ở phía bắc (Indrapura). 

Do nằm cạnh lãnh thổ với Trung Quốc, sự hình thành 
vương quốc Champa phía bắc được biết đến nhiều nhất bởi 


các nguồn sử liệu Trung Hoa để lại và cũng nhờ đó người ta 
biết thêm quan hệ giữa người Việt (các Lạc hầu và Lạc 
tướng) và người Chăm trong thời Bắc thuộc đã rất gắn bó. 

Cũng nên biết đất Giao Châu, tức nước Văn Lang cũ là 
thuộc địa của nhà Đông Hán (-202 đến + 220) từ năm 111 
trước công nguyên. Sau khi diệt xong nhà Triệu (Triệu Đà), 
Hán Vũ Đế chia đất Âu Lạc (Văn Lang cũ) ra làm ba quận : 
Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Theo Tiền Hán thư, quận 
Giao Chỉ có 92.440 hộ gồm 746.237 dân, quận Cửu Chân có 
35.743 hộ gồm 166.013 dân và quận Nhật Nam có 15.460 
hộ gồm 69.485 dân. Quận Nhật Nam có năm huyện : Tây 
Quyển (Hà Tĩnh), Ty Cảnh hay Ty Ảnh (Quảng Bình), Châu 
Ngô (Quảng Trị), Lô Dung (Thừa Thiên) và Tượng Lâm (từ 
Quảng Nam trở xuống). 

Không chấp nhận sự cai trị của người Hán, một số dân cư 
(các nhóm Lạc hầu, Lạc tướng) từ các quận Giao Chỉ, Cửu 
Chân và Nhật Nam đã hoặc trốn lên các vùng rừng núi phía 
tây ẩn náu, hoặc chạy xuống các vùng cực nam (huyện 
Tượng Lâm) hợp lực với những nhóm dân cư bản địa chống 
lại quân Hán. Huyện Tượng Lâm trở thành địa bàn tranh 
chấp quyền lực giữa quan quân nhà Hán với các nhóm cư 
dân bản địa trong suốt thời kỳ Bắc thuộc. 

Trương Tôn, thái thú quận Cửu Chân (25-56 trước công 
nguyên), mô tả dân chúng huyện Tượng Lâm là "những 
giống người còn man di, chỉ biết bắt cá và săn thú rừng, 
không biết cày cấy. Bọn người này rất bất trị, thường hay nổi 
lên chống lại thiên triều, đốt nhà, giết người, cướp của, rồi 
rút vào rừng sâu mỗi khi quân tiếp viện đến". 


Tại Giao Chỉ, năm 42, một Lạc tướng tên Thi Sách nổi lên 
chống lại sự cai trị hà khắc của quân Hán nhưng thất bại, 
ông bị quân đô hộ giết chết. Vợ là Trưng Trắc, cùng em là 
Trưng Nhị, tiếp nối cuộc kháng chiến chống lại nhà Hán. Hai 
Bà chiêu mộ nghĩa binh gốc Nam Đảo phía nam và Lạc Việt 
phía bắc, đánh đuổi quân đô hộ ra khỏi xứ sở. Binh lực của 
Hai Bà chiếm 65 thành trì trong các quận Nhật Nam, Cửu 
Chân và Giao Chỉ. Hán vương (Quang Vũ Đế) phải cử Phục 
Ba tướng quân Mã Viện mang đại quân sang đánh dẹp và 
chiếm lại những phần đất đã mất. Để xác nhận uy quyền 
của nhà Hán, Mã Viện cho dựng cột đồng khắc sáu chữ : "Trụ 
đồng chiết, Giao Chỉ diệt" [Trụ đồng ngã xuống, Giao Chỉ 
không còn]. Thông điệp này thật ra là một lời nhắn nhũ đám 
quan quân địa phương : muốn giữ yên đất Giao Chỉ phải 
ngăn chặn phiến quân từ phía nam tràn lên, nếu không đất 
Giao Chỉ sẽ mất. Quan quân địa phương ở đây phải hiểu là 
quan quân nhà Hán và quan quân Lạc Việt hợp tác với nhà 
Hán cai trị đất Giao Chỉ (gọi chung là người Kinh, tức người 
định cư trên đồng bằng). 

Lệnh của Phục Ba tướng quân Mã Viện có lẽ đã được 
đông đảo dân chúng địa phương nghe theo nên, theo truyền 
thuyết, khi đi ngang trụ đồng mỗi người phải ném một cục 
đá vào chân trụ đồng để nó luôn được đứng vững. Sự kiện 
này giải thích sự qua lại ở khu vực biên giới phía nam quận 
Giao Chỉ của các thương nhân phía bắc rất là tấp nập. Lâu 
dần trụ đồng bị lấp, ngày nay không còn dấu vết do đó 
không biết ở đâu. Cũng có thể Mã Viện, sau khi diệt xong hai 
Bà Trưng, đã thi hành một chính sách cai trị mềm dễo hơn 


để lấy lòng dân chúng địa phương, vì không có sử sách nào 
nhắc đến những cuộc bạo động của người Giao Chỉ chống lại 
thiên triều trong suốt hơn 50 năm sau đó. 

Trụ đồng này là mốc ranh giới đầu tiên giữa nhà Hán và 
dân cư gốc Nam Đảo. Sự kiện này chứng minh các nhóm 
dân cư gốc Kinh theo nhà Hán sinh sống trên phần đất phía 
nam quận Nhật Nam rất sợ những cuộc tiến công của người 
Nam Đảo phía dưới. Về địa điểm của trụ đồng, sử cổ Trung 
Hoa (Hậu Hán Thư và Thuy Kinh chú) ghi chép rằng nó nằm 
ở phần lãnh thổ cực nam của nhà Hán (quận Nhật Nam) ở 
huyện Cửu Phong (còn gọi là Cự Phong, tỉnh Quảng Trị ngày 
nay). Những nguồn sử khác (Tấn thư, Nam Tề thư và Lương 
thư) cũng xác nhận trụ đồng được dựng lên ở phía nam 
huyện Tượng Lâm (phía bắc Thừa Thiên). Có sách (Tân 
Đường thư) ghi trụ đồng được dựng lên ở phía nam Quảng 
Châu. 


Dấu ngoặc về hai Bà Trưng 

Nguồn gốc của hai Bà Trưng cũng cần được nghiên cứu 
lại, vì trong thời kỳ này đất Giao Chỉ chịu ảnh hưởng văn hóa 
Trung Hoa. Sau gần hai thế kỷ bị đô hộ (từ -111 đến +42) 
chế độ mẫu hệ của người Lạc Việt bị chế độ phụ hệ do người 
Hán mang tới lấn át, mất dần ảnh hưởng rồi biến mất trong 
xã hội thượng lưu và giới quí tộc. Người phụ nữ bản địa tuy 
mất đi vai trò lãnh đạo xã hội, nhường chỗ cho phái nam, 
nhưng uy quyền của họ vẫn được tôn trọng trong giới dân 
gian (gia tộc và gia đình). 

Trong thời Bắc thuộc, nhà Đông Hán muốn xóa bỏ nền 


văn hóa Đông Sơn của các nhóm Lạc Việt để chỉ còn văn 
hóa Trung Hoa, các quan cai trị đã thay thế chế độ mẫu hệ 
bằng chế độ phụ hệ, khuyên khích định cư, cải đổi lối ăn 
mặc và canh tác nông nghiệp. Chế độ mẫu hệ của các dòng 
Lạc hầu, Lạc tướng bị xóa bỏ dân theo từng chính sách cai 
trị của các quan thái thú từ Bắc triều gởi xuống. Có lẽ phần 
lớn các nhóm Lạc Việt sinh sống trên lưu vực sông Hồng 
chấp nhận sự cai trị của người Hán, chỉ một số ít còn lại từ 
chối sự hội nhập này đã rút lên miền núi sinh sống và trở 
thành những nhóm người Mường ngày nay (gia đình hai Bà 
Trưng có lẽ là một trong những nhóm này), hay chạy xuống 
phía nam kết hợp với các nhóm Nam Đảo, vẫn còn mang 
nặng yếu tố mẫu hệ. 

Sử sách Trung Hoa nói rằng hai Bà Trưng, thuộc dòng 
"man di", là chị em sinh đôi, quê tại xã Cổ Lai, huyện Châu 
Diên, quận Phong Châu (làng Hạ Lôi, huyện Yên Lẫẵng, tỉnh 
Phúc Yên ngày nay). Trưng Trắc lấy chồng là Thi Sách, người 
huyện Châu Diên (Vĩnh Yên) và định cư tại quê chồng. Sử 
sách Việt Nam cho rằng hai Bà thuộc dòng Lạc hầu, Lạc 
tướng (văn hóa Đông Sơn), quê ở huyện Mê Linh (ngoại 
thành Hà Nội), từ Ba Vì đến Tam Đảo, đất bản bộ cũ của các 
vua Hùng, sinh sống bằng nghề nuôi tằm, do đó mới có tên 
Trứng Chắc (kén dầy) và Trứng Nhị (kén mỏng), sau này đọc 
trại thành Trưng Trắc và Trưng Nhị. 

Thi Sách là một quan lại bản địa thuộc dòng Lạc tướng, 
hợp tác với quan quân nhà Hán cai trị Châu Diên. Sau khi 
cưới Trưng Trắc, có thể đã bị ảnh hưởng bởi ý chí độc lập của 
gia tộc bên vợ, đã chống lại sự cai trị của quan quân nhà 


Hán. Trong giai đoạn này, có lẽ yếu tố mẫu hệ còn mạnh 
nên Thi Sách đã không được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 
dân chúng địa phương nên thất bại. Khi Thi Sách bị sát hại, 
Trưng Trắc đã cùng em là Trưng Nhị nổi lên chống lại quân 
Hán thì không những đã được dân chúng Giao Chỉ ủng hộ 
mà cả dân chúng phía nam (Cửu Chân, Nhật Nam, đặc biệt 
là huyện Tượng Lâm) hưởng ứng và tôn lên làm lãnh tụ. Yếu 
tố mẫu hệ nổi bật trong đạo quân kháng chiến, trong năm 
tộc lớn thời đó hai Bà đã kén chọn được 62 vị tướng, trong 
đó hơn phân nửa (32 người) là phụ nữ như Thánh Thiên công 
chúa, Man Thiện, Diệu Tiên, bà Lê Chân, Bát Nàn, Hoàng 
Thiều Hoa, Đào Kỳ, Xuân Nương, Liễu Giáp, Việt Huy, Ả Di, Ả 
Lã, Ả Tắc, Nàng Đê, v.v... và 21 tì tướng, trong đó gần phân 
nửa là phụ nữ. 

Cũng nên biết chữ "ả, nương, nàng, đào, liễu" là những từ 
Hán để chỉ người phái nữ. Yếu tố Phật giáo cũng nổi bật 
trong cách đặt tên người : Man Thiện, Diệu Tiên, Bát Nàn là 
những pháp danh Phật giáo. Yếu tố vương quyền cũng bắt 
đầu xuất hiện với những tước vị như người Hán : công chúa 
Thánh Thiên được phong binh hàm Bình Tây đại nguyên 
soái, bà Lê Chân giữ chức Tiên Phong nữ tướng quân... 
Nhưng sự kiện nổi bật nhất là đạo binh của hai Bà Trưng đã 
biết dùng voi xung trận, một loại quân dụng hoàn toàn xa lạ 
với người Hán. Đây là bằng chứng cho thấy sự hợp tác giữa 
các nhóm dân cư sông Hồng và dân cư phía bắc miền Trung 
rất là mật thiết, vì thuần phục voi là nghề của những người 
miền núi phía tây-nam Bắc phần. 

Những cuộc nổi dậy của người Chăm ở Tượng Lâm 


Sau biến cố hai bà Trưng, có lẽ chính sách cai trị của 
quan quân Đông Hán đã cởi mở hơn nên đất Giao Chỉ trở 
nên yên bình trong hơn năm thế kỷ. Ngược lại, tình hình 
chính trị phía nam, huyện Tượng Lâm, luôn giao động. 

Mùa hè năm 100, hơn 2.000 dân Tượng Lâm nổi lên phá 
đồn, đốt thành, giết một số quan quân cai trị. Chính quyền 
đô hộ phải huy động quân của các quận huyện khác đến 
dẹp, giết được chủ tướng, cuộc nổi loạn mới tạm yên. Từ đó 
chính quyền nhà Hán không dám ức hiếp một cách thô bạo 
dân cư tại đây nhưng đặt vùng đất này dưới quyền cai trị 
trực tiếp, do một binh trưởng sứ cầm đầu, phòng hờ những 
cuộc nổi loạn sau này. Để lấy lòng dân cư địa phương, quan 
quân nhà Hán tổ chức phát chẩn cho dân nghèo, miễn thuế 
hai năm... 

Mục đích của chính sách cai trị trực tiếp này là thu thuế 
và nhận phẩm vật triều cống (vàng, bạc, sừng tê giác, ngà 
voi, móng chim ưng, hương liệu, vai lụa...) càng nhiều càng 
tốt. Thuế và phẩm vật triều cống do những lãnh chúa địa 
phương (thuần phục nhà Hán) thay mặt thiên triều quyên 
góp trong dân chúng. Như vậy nhà Hán vừa có thu nhập vừa 
không hao tốn ngân quỹ, lại duy trì được ảnh hưởng trên 
vùng đất đó, bù lại lãnh chúa địa phương được thiên triều 
sắc phong và được bảo vệ khi bị tấn công. 

Theo sử liệu cổ của Trung Hoa (Hậu Hán thư, Lưu Long 
truyện, Mã Viện truyện) ghi lại thì người huyện Tượng Lâm 
luôn chống đối lại chính sách cai trị của nhà Hán và thường 
tranh chấp lẫn nhau về quyền cai trị tại vùng đất này. Tượng 
Lâm ở quá xa chính quốc nên sự cai trị trực tiếp của những 


quan đô hộ và binh lực thiên triều làm hao tốn công quỹ mà 
lợi ích chính trị và kinh tế chưa chắc đã cao, do đó đã rất lơ 
là. 

Năm 136, khoảng 1.000 dân Tượng Lâm nổi lên chống lại 
sự cai trị của nhà Hán và đánh chiếm huyện Tượng Lâm, họ 
đã đốt thành và giết trưởng lại (huyện trưởng). Năm sau thứ 
sử Giao Chỉ là Phàn Diễn phải điều hơn 10.000 binh sĩ từ hai 
quận Giao Chỉ và Cửu Chân xuống đàn áp nhưng thất bại. 
Thay vì đi dẹp loạn, đoàn quân này lại phối hợp với dân 
quân Tượng Lâm chống lại và chiếm đóng một số thành 
quách khác trong quận, quan quân Đông Hán phải rút lui 
khỏi huyện Tượng Lâm. 

Năm 138, Giả Xương, một quan thị ngự sử nhà Hán ởi sứ 
phía nam, đã cùng với các quan thái thú trong quận Nhật 
Nam gom quân đi dẹp những cuộc nổi loạn ở huyện Tượng 
Lâm. Nhưng sau gần một năm cố gắng, tất cả đều thất bại, 
không những thế họ còn bị dân quân địa phương bao vây 
hơn cả năm trời. Từ đó nhà Hán mất tin tưởng ở đám quan 
quân địa phương và chỉ tin dùng quan quân từ Trung Hoa 
đưa xuống. Năm sau Hán Thuận Đế sai tướng Cổ Xương huy 
động 40.000 quân ở các châu Kinh, Dương, Duyên, Dự 
(Trung Hoa) xuống đàn áp cuộc nổi dậy. Cổ Xương bị quân 
nổi loạn đánh bại, Hán vương sai một tướng khác tên Lý Cố 
mang viện binh tiếp trợ nhưng Lý Cố viện bảy lý do để hoãn 
binh. Cuộc tiến quân bị khựng lại và tình hình tạm yên trở 
lại. 

Những kế sách của Lý Cố là : ly gián nội bộ những người 
nổi loạn bằng cách mua chuộc những lãnh chúa địa phương 


nhằm làm suy yếu tiềm lực của dân quân Tượng Lâm ; tránh 
can thiệp bằng quân sự vào những tranh chấp cục bộ của 
người địa phương ; chỉ để lại một quan lại người địa phương 
thay mặt thiên triều cai trị ; vấn đề lãnh đạo địa phương để 
cho người địa phương chọn lấy, người thắng cuộc được thiên 
triều tấn phong ; quan cai trị địa phương phải là một lãnh 
chúa thần phục thiên triều ; tước Vương Hầu (dành cho 
người nhà Hán) và Liệt Thổ (dành cho người địa phương). 

Để thực hiện mưu kế của Lý Cố, Hán vương phong 
Trương Kiều làm thứ sử Giao Chỉ và Chúc Lương làm thái thú 
Cửu Chân ; cả hai có nhiệm vụ thu thuế và nhận phẩm vật 
từ những quan lại được nhà Hán tấn phong. Trương Kiều đã 
thu phục được hàng chục ngàn thường dân Nhật Nam và 
Tượng Lâm qui thuận Hán triều. 

Năm 144, dân chúng quận Nhật Nam và huyện Tượng 
Lâm lại nổi lên chống lại ách cai trị của nhà Hán, nhưng bị 
thứ sử Hạ Phương đánh bại. Năm 157, một người tên Chu 
Đạt cùng với dân chúng Cửu Chân nổi lên giết huyện lệnh ở 
Cự Phong và thái thú Nghê Thức chiếm quyền lãnh đạo. Sự 
kết hợp tự nhiên giữa dân chúng hai quận Cửu Chân và Nhật 
Nam gây nhiều bối rối cho các quan quân cai trị. Dưới sự chỉ 
huy của đô úy quận Cửu Chân là Ngụy Lãng, quân Hán phản 
công quyết liệt, giết hơn 2.000 dân Cửu Chân, phe nổi loạn 
phải chạy xuống phía nam chiếm quận Nhật Nam và chống 
trả lại. Trong ba năm liền, từ 157 dến 160, lực lượng nghĩa 
quân huyện Tượng Lâm, khoảng 20.000 người, tiến lên đánh 
quân Hán và chiếm nhiều huyện khác của Nhật Nam. Vài 
năm sau, năm 178, Lương Long cầm đầu cuộc khởi nghĩa 


chống lại quân Hán, chiếm được nhiều vùng đất từ Giao Chỉ 
đến Hợp Phố và từ Cửu Chân đến Nhật Nam ; năm 181 Hán 
vương cử Lã Đại mang đại quân sang đánh dẹp tình hình 
mới tạm yên. 

Đến đời Hán Sơ Bình (190-193), nhân nội tình Trung Hoa 
loạn lạc, dân chúng Tượng Lâm, phối hợp với dân cư hai 
quận Cửu Chân và Nhật Nam, nổi lên đánh đuổi quân Hán 
và đạt thắng lợi sau cùng. Năm 192, tiểu vương quốc 
Champa đầu tiên phía bắc chính thức ra đời, dưới tên Lâm 
Ấp. Tiểu vương quốc này là đầu tàu mở đầu cuộc đấu tranh 
giành độc lập của người Kinh ở phía bắc và là phong trào 
thống nhất vương quốc Chiêm Thành ở phía nam. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI III 


Thời kỳ mở nước và dựng nước 

Từ sau nửa thế kỷ thứ hai sau công nguyên, phần lãnh 
thổ cực nam Giao Chỉ trở nên khó trị, dân cư bản địa liên tục 
nổi lên chống lại chính sách cai trị hà khắc của chính quyền 
đô hộ nhà Hán. Huyện Tượng Lâm trở thành nơi tranh chấp 
thường trực giữa quan quân đồ hộ và nhân dân địa phương. 

Năm 190, người Tượng Lâm nổi lên giết thứ sư Chu Phù 
và chiếm huyện thành. Vài năm sau, năm 192, dân cư Tượng 
Lâm lại nổi lên giết huyện lệnh (huyện trưởng) và tôn Khu 
Liên, con một quan công tào (xã trương) địa phương, lên 
làm vua. Khu Liên tự tiện xén một phần lãnh thổ cực nam 
của quận Nhật Nam - huyện Tượng Lâm - thành lập một 
vương quốc riêng : Lâm Ấp. 


Lâm Ấp : một biến cố lịch sử 

Cho đến nay gần như không một sử gia Việt Nam nào 
quan tâm đến biến cố Lâm Ấp. Có lẽ nhiều người cho rằng 
Lâm Ấp không quan trọng vì không dính líu gì, nếu không 
muốn nói là thù địch, với người Việt Nam. Tất cả đều rất 
lầm. Cuộc nổi dậy của người Lâm Ấp là của chính dân tộc 
Việt Nam, người Việt cổ, vào thời đó. Lâm Ấp là một biến cố 
lịch sử trọng đại, mở đầu giai đoạn đấu tranh giành độc lập 
của những dân tộc bị đặt dưới ách đô hộ của người Hán. 


Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, một lãnh thổ 
đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của thiên triều đã tự tách 
ra và tuyên bố độc lập. Sự kiện này trái với nguyên tắc tổ 
chức chính quyền của người Hoa, vì từ thế kỷ thứ hai trước 
công nguyên trở đi, dưới thời nhà Hán, nguyên tắc trung 
ương tập quyền đã là nền tảng của các chính sách cai trị 
của người Trung Hoa, không có ngoại lệ. Giao Chỉ thời đó là 
một phần lãnh thổ Trung Hoa, các quan cai trị đều do thiên 
triều trực tiếp chỉ định, mọi ý đồ ly khai hay tự trị đều bị 
trừng trị. Mục đích của chính sách trung ương tập quyền này 
là giữ gìn và bảo vệ sự toàn vẹn giống nòi, người Hán không 
chấp nhận bất cứ một pha trộn chủng tộc nào ngoài chủng 
tộc Hán với nhau. 

Một lấn cấn khó chịu là trong suốt thời Bắc thuộc, đại bộ 
phận giới "quí tộc" Lạc Việt (Lạc hầu và Lạc tướng), và người 
Kinh - bị khuất phục bởi văn minh và văn hóa do người Hán 
mang lại - đã hợp tác với người Hán trong việc quản trị đất 
nước, đương nhiên ở những địa vị thấp hơn. Những cuộc nổi 
dậy chống lại chính sách cai trị hà khắc và muốn tách khỏi 
văn minh và văn hóa của người Hán, phần lớn đều do người 
Mường (hai Bà Trưng năm 42 và bà Triệu năm 248) và người 
Nam Đảo (Mai Thúc Loan năm 722) khởi xướng. Những cuộc 
nổi dậy của người Kinh - Lý Bí, Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử 
(thế kỷ 6 và 7), Phùng Hưng và Dương Thanh (thế kỷ 8), 
Khúc Thừa Mỹ và Dương Đình Nghệ (thế kỷ 10) - đều xuất 
phát từ động cơ bất mãn của những người cộng tác không 
được ưu đãi hơn là ý chí giành độc lập hay muốn tách khỏi 
ảnh hưởng của người Hoa. Chỉ đến thời Ngô Quyền ý chí độc 


lập của người Việt mới rõ ràng nhưng người Kinh lại xem 
người Chăm là đối thủ, nên đã không ngừng phân biệt đối xử 
vì văn hóa khác biệt và uy hiếp họ trong suốt thời kỳ tự chủ, 
quên hẳn quá khứ ruột thịt đã qua. 

Trở về với Lâm Ấp, khi thành lập vương quốc riêng có lẽ 
Khu Liên không có ý định tách rời ảnh hưởng văn minh và 
văn hóa Trung Hoa, nhưng với thời gian quyết tâm tách khỏi 
quỹ đạo Trung Hoa ngày càng rõ nét. Sở dĩ có sự đoạn tuyệt 
này là vì tổ chức chính trị xã hội của người Hoa không còn 
phù hợp với nền tảng chính trị xã hội Lâm Ấp nữa. 

Vào thời kỳ này, thương nhân và tu sĩ Ấn Độ đã giao tiếp 
mật thiết với người Chăm sinh sống ven biển miền Trung. 
Khi ở lại chờ thuận buồm xuôi gió trở về quê cũ, những 
người Ấn này đã truyền cho giới quí tộc địa phương văn 
minh và văn hóa của họ, và đương nhiên truyền luôn cả 
cách thức tổ chức xã hội. Khác với người Hoa, tổ chức xã hội 
của người Ấn dựa trên nguyên tắc tản quyền và phân quyền, 
phù hợp với nếp sống và ước nguyện tự trị của người địa 
phương nên rất được ưa chuộng. Đặc điểm của người Ấn là 
không dùng bạo lực để áp đặt văn hóa hay uy quyền chính 
trị của mình trên những xã hội khác, kém hơn, mà để các 
thân hào địa phương tự nguyện làm thay, sau khi hấp thụ 
văn minh và văn hóa của họ. 

Tranh chấp văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ trong nội bộ Lâm 
Ấp ngã ngũ sau khi Khu Liên qua đời, chữ Phạn cổ (sanscrit, 
một loại chữ viết xuất phát từ miền nam Ấn Độ cách đây 
hơn 2.000 năm) trở thành chữ viết chính thức của các triều 
vương. Các bia ký tìm được trong giai đoạn này đều khắc 


bằng chữ Phạn. Quốc thư trao đổi của Lâm Ấp với Trung Hoa 
thời đó được viết bằng chữ "Hồ" (chữ của nước Hồ Tôn Tinh, 
tức chữ Phạn) thay vì chữ Hán. Văn hóa Ấn Độ, từ phía Nam 
đưa lên, trơ thành văn hóa của toàn vương quốc Lâm Ấp. 
Đạo Bà La Môn và đạo Phật được phổ biến rộng rãi trong 
quần chúng, lấn át anh hương đạo Khổng và đạo Lão của 
văn hóa Trung Hoa để lại trong vương quốc. Cũng nên biết 
thờ cúng ông bà là tín ngưỡng dân gian của người bản địa, 
Kinh hay Chăm, do đó rất được kính trọng, giáo lý và nghi lễ 
các tôn giáo khác phải thích hợp theo nếu muốn được ủng 
hộ. 

Về chính trị, các vị vua Lâm Ấp đều gán ghép tên mình 
với một thần linh, thường là với Siva (còn gọi là Isvara) để có 
độc quyền cai trị. Uy quyền vua thể hiện qua cái lọng màu 
trắng mà dân gian không được dùng. Phụ tá nhà vua là các 
quan lại trung ương và địa phương, được phân chia thành ba 
hạng : đứng đầu là hai vị tôn quan (senapati và tapatica-hai 
tể tướng võ và văn), kế là thuộc quan gồm ba hạng : luân đa 
đinh (dandavaso bhatah-tướng chỉ huy cấm vệ), ca luân trí 
đế (danay pinang, quan hầu trâu) và ất tha già lan 
(yuvaraja-kế vương), sau cùng là ngoại quan (quan lại địa 
phương). Quân lực Lâm Ấp khoảng từ 40 đến 50.000 người, 
gồm ky binh, tượng binh và thủy binh, 

Triều đình Trung Hoa có lẽ cũng muốn chấm dứt tình 
trạng tranh chấp văn hóa và chính trị kéo dài quá lâu này 
nên đã chấp nhận sự ly khai một cách miễn cưỡng, họ đặt 
tên quốc gia mới này là Lâm Ấp, thay vì Hồ Tôn Tinh hay 
Tượng Lâm như trước kia, và duy trì mối quan hệ tốt để 


nhận càng nhiều phẩm vật triều cống càng tốt. 

Về danh xưng, Lâm Ấp chỉ là sự biến nghĩa của chữ 
Tượng Lâm. Đối với nhà Đông Hán, danh xưng Lâm Ấp là 
một khinh miệt, vì đó chỉ là một phần đất nho không quan 
trọng ở vùng cực nam để thiên triều phai quan tâm trực 
tiếp. Sách Thuy Kinh Chú giai thích : "Lâm Ấp là huyện 
Tượng Lâm, sau bo chữ Tượng để chỉ còn chữ Lâm". Cũng 
nên biết ngôn ngữ Trung Hoa trong thời kỳ này có nhiều hạn 
chế trong việc phiên âm các tên ngoại quốc : Lâm Ấp là 
cách phát âm Việt hóa từ chữ Lin-yi, phiên âm từ chữ "Hindi" 
hay "Indi", tức người Ấn. Có người nói đó là cách phiên âm 
từ chữ Phạn "Indirapura" (đất của người Ấn Độ). Về sau 
người Chăm đặt tên phần đất từ Quảng Bình đến Thừa Thiên 
là Indrapura (đất của Indra, thần sấm sét). Lâm Ấp cũng có 
thể do sự phát âm Việt hóa từ chữ "Krom" hay "Prum" (hai 
tộc của người Việt cổ) mà ra. Bình dân hơn người ta giai 
thích : Lâm là rừng, Ấp là thôn nho v.v... Nói chung, cho dù 
diễn giải thế nào Lâm Ấp là một định chế độc lập với vương 
triều Trung Hoa tại Giao Chỉ. 

Về tên gọi Khu Liên cũng thế, có rất nhiều tranh cãi. Sử 
sách Trung Hoa viết tên vị vua đầu tiên của Lâm Ấp là Khu 
Liên, có sách viết là Khu Quỳ, Khu Đạt hay Khu Vương. 
Nhiều sử gia cho rằng Khu Liên thuộc dòng dõi của bộ tộc 
Dừa ơ phía Bắc... Thật ra Khu Liên không là tên của người 
nào cả, đó chỉ là cách gọi một cách kính trọng một người có 
ngôi vị cao trong một định chế tập thể (làng, xã, huyện...). 
Đối với dân chúng địa phương, "Khu" không phai là tên riêng 
mà là tước vị của một tộc trương (lãnh chúa), phiên âm từ 


chữ "Kurung" (như các vua Hùng) của người Việt cổ - hay 
chữ "Varman" của người Chăm từ tiếng Phạn, có nghĩa là 
tước tộc trương, lãnh chúa hay vua. 

Trước đó, năm 137, các quan đô hộ nhà Hán gọi quân 
phản loạn ở Tây Quyển (Quảng Bình) là "rợ Khu Liên". Như 
vậy Khu Liên chỉ là tên gọi chung những người không cùng 
văn hóa với người Hán ở phía nam Giao Chỉ. Tên gọi này 
không liên quan gì đến danh xưng Sri Mara (tên một vị 
vương tôn người Chăm khác cùng thời kỳ, con bà Lona 
Lavana ở Panduranga) tìm thấy trên một bia ký bằng đá 
granít (ngang 1 mét, dày 1 mét, cao 2,5 mét) ở làng Võ 
Cạnh (nay thuộc xã Vĩnh Trung), Nha Trang. 

Về địa lý, vương quốc Lâm Ấp ở đâu, rộng hẹp như thế 
nào ? Còn rất nhiều điểm tối, không ai rõ. Theo sử cổ Trung 
Hoa thì lãnh thổ vương quốc này là huyện Tượng Lâm thuộc 
quận Nhật Nam, phía nam huyện Lô Dung (Thừa Thiên ngày 
nay). Đường Thư nói Lâm Ấp từ huyện Tây Quyển (Quảng 
Bình) trở xuống. Đại Nam Nhất Thống Chí nói Tượng Lâm là 
Bình Định và Phú Yên. Thuy Kinh Chú cho biết thu phu Lâm 
Ấp lúc đầu không biết ở đâu, sau được biết đặt tại Khu Lật 
(Huế, Thừa Thiên), phía Nam có sông Lô Dung (sông Hương) 
chay qua. Một cách tóm lược, dựa vào sử sách xưa, lãnh thổ 
Lâm Ấp có thể đã trải dài từ Quảng Bình đến Quảng Nam. 

Một số chuyên gia Champa cho rằng Lâm Ấp là lãnh thổ 
Indrapura (đất của thần Indra), từ mũi Hoành Sơn đến đèo 
Hải Vân, do vương triều Gangaraja, tức những người Ấn Độ 
đến từ sông Gange, khai sinh ra. Sự kiện này cần được ghi 
nhận với tất cả dè dặt vì cho đến nay chưa một dấu tích bia 


ký nào giải thích sự kiện này. 


Các triều vương Lâm Ấp 
1. Triều vương thứ nhất (192-366) : khai sinh vương 
quốc 

Khu Liên lên ngôi năm 192, trị vì trong nhiều năm, nhưng 
không biết mất năm nào và ai là người kế vị. Sử cổ Trung 
Hoa (Lương thư) cho biết trong khoang thập niên 220-230, 
con cháu Khu Liên có gơi phái bộ đến thống đốc Quang 
Đông và các thái thú Giao Châu (Lã Đại và Lục Dận) triều 
cống và duy trì quan hệ ngoại giao. 

Sự kiện nổi bật sau thời Khu Liên là cuộc dấy binh của bà 
Triệu năm 248 tại quận Cửu Chân chống lại quân Đông Ngô 
(Trung Hoa). Bà Triệu, còn gọi là Triệu Trinh Nương, là một 
thiếu nữ Mường cưỡi voi ra trận làm khiếp đảm quân địch. 
Bà Triệu cũng là mẫu người lý tưởng của chế độ mẫu hệ : 
thân hình nẩy nở (vú dài ba thước !?) và can đảm (dám 
đứng ra gánh vác việc nước). Có lẽ trong giai đoạn này con 
cái của Khu Liên gia nhập vào đội quân của bà Triệu rất 
đông vì cuộc khởi nghĩa này được sử Trung Hoa ghi nhận là 
cuộc nổi dậy của nhân dân Lâm Ấp. 

Nhà Đông Ngô phong danh tướng Lục Dận tước An Nam 
hiệu úy, tức thứ sử, sang Giao Châu dẹp lọan. Lục Dận vừa 
dùng mưu vừa làm áp lực chiêu dụ các bộ lạc nổi loạn ; sau 
hơn 6 tháng cầm cự quân của Bà Triệu bị cô lập và bị đánh 
bại phai chạy về miền Nam lánh nạn. Lục Dận xua quân 
xuống chiếm Khu Lật (Huế), bắt theo hàng ngàn thợ khéo 
tay mang về Giao Châu rồi dâng cho nhà Đông Ngô năm 


260. Những vùng đất bị nghĩa quân Lâm Ấp chiếm đóng đều 
bị lấy lại. Lãnh thổ Lâm Ấp trơ về vị trí cũ, tức huyện Tượng 
Lâm, quân Đông Ngô không dám tiến xuống xa hơn. 

Có lẽ truyền nhân đích tôn của Khu Liên đã chết trong 
cuộc khởi nghĩa này vì không còn được nhắc tới nữa. Sách 
Lương thư cho biết năm 270, cháu ngoại của Khu Liên là 
Phạm Hùng (Fan Hiong hay Fan Hsung) lên làm vua. 

Cũng nên biết "Phạm" ở đây là cách phiên âm Hán hóa từ 
chữ "Po" (hay Pô, Phò, Pha) của người Chăm, tức là người 
đứng đầu, lãnh tụ hoặc là ngài, chứ không phải là cách 
phiên âm từ chữ "varman" của người Ấn, cũng có nghĩa là 
vua, vương, ngài, hay "họ Phạm" của người Việt Nam mà ra. 
Cũng nên biết người Lâm Ấp theo chế độ mẫu hệ, chỉ có tên 
chứ không có họ. 

Dưới thời Phạm Hùng, lãnh thổ Lâm Ấp được nới rộng tới 
thành Khu Túc, cạnh sông Gianh, phía bắc và tới Khánh Hòa 
(Kauthara) phía nam. Phạm Hùng cũng đã chỉnh phục và 
thống nhất các tiểu vương quốc khác nằm trong các lõm đất 
dọc duyên hai miền Trung : Amavarati (Quang Nam), Vijaya 
(Quang Ngãi, Bình Định) và một phần lãnh thổ Aryaru (Phú 
Yên). Nhưng sau hơn 10 năm chinh chiến (271-282), Phạm 
Hùng bị quân Tây Tấn (do Đào Hoàng chỉ huy) đánh bại, 
năm 283 con là Phạm Dật (Fan Yi) lên ngôi thay. Năm 284, 
Phạm Dật gơi một sứ bộ sang Trung Hoa cầu hòa ; Lâm Ấp 
được thái hòa và Phạm Dật trị vì 52 năm thì qua đời. 


2. Triều vương thứ hai (337-420) : mở rộng vương quốc 
Phạm Dật qua đời năm 336, một tể tướng cướp ngôi vua 


tự xưng Phạm Văn (Fan Wen). Phạm Văn không phải là người 
Chăm mà là một người gốc Hoa quê ơ Dương Châu, bị bán 
làm nô lệ cho một quan cai trị huyện Tây Quyển tên Phạm 
Tương. Năm 15 tuổi, vì phạm tội gian Văn phai trốn theo 
một thương gia người Lâm Ấp sang Trung Hoa và Ấn Độ 
buôn bán, nhờ đó đã học hỏi được kỹ thuật luyện kim và xây 
thành lũy của người Hoa. Khi về lại Lâm Ấp năm 321, Văn 
trở thành người thân tín của Phạm Dật và được giao trọng 
trách xây thành, đắp lũy, dựng cung đài theo kiểu Trung 
Hoa, chế tạo chiến xa và vũ khí, chế biến dụng cụ âm nhạc 
v.v... và được thăng chức tể tướng. 

Dưới thời Phạm Văn, kỹ thuật luyện sắt (rèn kiếm, đúc 
lao) đạt đến tột đỉnh. Nhà vua áp dụng văn minh Ấn Độ 
thẳng vào đời sống : cai tổ lại hệ thống quan lại theo khuôn 
mẫu Ấn Dộ, nhờ đó guồng máy tổ chức chính quyền chạy 
đều và mang lại hiệu qua tốt ; xây dựng thu phu chính trị tại 
Khu Lật (K'iu-sou, hay Thành Lồi, Huế), hình chữ nhật, chu vi 
2100 mét, tường cao 8 mét, có 16 cưa, dân chúng sống 
chung quanh chân thành, mỗi khi có loạn, các cửa thành 
đều đóng lại. Với thế mạnh này, Phạm Văn đánh thắng hai 
nước Đại Kỳ Giới và Tiểu Kỳ Giới (có thể đây là hai vương 
quốc trên đất Lào ngày nay), chinh phục nhiều bộ lạc khác 
như Che Phou, Siu Lang, Khiu Tou, Kan Lou và Fou Tan (có 
thể là những bộ lạc thiểu số gốc Thái trên dãy Trường Sơn), 
tăng cường số phụ nữ mang về từ các lãnh thổ đánh chiếm 
được và tăng nhân số trong quân đội (khoảng từ 40.000 đến 
50.000 người). 

Năm 340, Phạm Văn xin nhà Đông Tấn cho sát nhập 


quận Nhật Nam, gồm các huyện Tây Quyển, Ty Canh, Chu 
Ngô, Lô Dung và một phần đất phía nam quận Cưu Chân 
huyện Hàm Hoan (Thanh Hóa) vào lãnh thổ Lâm Ấp nhưng 
không được toại nguyện. Phạm Văn liền xua quân tiến công 
vào nội địa Nhật Nam, chiếm huyện Tây Quyển, giết thứ sư 
Hạ Hầu Lâm, lấy mũi Hoành Sơn (nam Thanh Hóa) làm biên 
giới phía bắc, cho xây lại thành Khu Túc (cạnh sông Gianh) 
phòng giữ. Từ đó phần lãnh thổ từ đèo Ngang trơ xuống 
thuộc về Lâm Ấp và cũng kể từ đó phía bắc đèo Ngang là 
nơi xảy ra những trận thư hùng giữa Lâm Ấp và Giao Châu 
trong suốt hai thế ky 4 và 5. Năm 349 nhà Đông Tấn phản 
công, quân Lâm Ấp bị đánh bại, Phạm Văn bị trọng thương 
và qua đời, con là Phạm Phật (Fan Fo) lên thay. 

Phạm Phật là một vị tướng tài ba, được nhiều sử gia cho 
là người mơ đầu vương triều Gangaraja (Bắc Chiêm Thành). 
Vừa lên ngôi, Phạm Phật tấn công quân Đông Tấn tại Nhật 
Nam và vây thành Cưu Chân. Năm 351, quân Lâm Ấp bị 
đánh bại phai bo chạy về phía tây tại Lãng Hồ, huyện Thọ 
Lãnh (Thanh Hóa), thành Khu Túc bị chiếm, ranh giới được 
thiết lập lại tại huyện Ty Canh gần sông Nhật Lệ (Quang 
Bình). Năm 359, quân Đông Tấn chiếm huyện Thọ Lãnh và 
đánh bại quân Lâm Ấp tại vịnh Ôn Cấn, chiếm thành Khu 
Túc; Phạm Phật xin hòa và gơi sứ bộ sang Trung Hoa triều 
cống (372 và 377). Phạm Phật mất năm 380 nhường ngôi 
cho con là Phạm Hồ Đạt. 

Phạm Hồ Đạt (Fan Houta) được nhiều học gia cho là vua 
Dharmamaharaja, hiệu Bhadravarman I, người sáng lập 
vương triều Gangaraja. Dưới thời Phạm Hồ Đạt, Phật giáo 


tiểu thừa (Thevada) phát triển mạnh, nhiều nhà sư đến trực 
tiếp từ Ấn Độ sang truyền đạo. Thành Khu Lật (Huế) vẫn là 
trung tâm chính trị nhưng đổi tên thành Kandapurpura, 
nghĩa là Phật Bao Thành (vì là nơi có nhiều đền đài và hình 
tượng Phật và Siva). Bên cạnh đó nhà vua còn cho xây dựng 
thêm một trung tâm tôn giáo mới tại Amavarati, tức thánh 
địa Hào Quang (nay là Mỹ Sơn, một thung lũng cách Đà 
Nẵng 70km về phía tây). Nhiều đền thờ Bà La Môn được xây 
dựng tại Mỹ Sơn để thờ thần Siva và tượng Linga, tượng 
trưng sức mạnh phái nam. Ngôi đền đầu tiên được xây bằng 
gỗ vào cuối thế ky 4 mang tên Bradresvara, kết hợp giữa 
tên vua Bradravarman I và thần Isvara (hay Siva). Kể từ thế 
ky thứ 4 trở đi lãnh tụ chính trị và tôn giáo tại Lâm Ấp là một 
: thờ thân tức thờ vua, vua thay mặt thần Siva cai quan 
muôn dân. Siva vừa là thần bảo hộ xứ sở vừa là vị thân giữ 
đền (Dvarapala) để dân chúng đến thờ phượng và dâng lễ 
vật. 

Năm 399, Phạm Hồ Đạt mang quân chiếm quận Nhật 
Nam, giết thái thú Khổng Nguyên, tiến công quận Cửu Đức, 
bắt sống thái thú Tào Bính nhưng bị quân của thống chế Đỗ 
Viện đánh bại phải rút về dưới đèo Ngang. Năm 413, Phạm 
Hồ Đạt mang bộ binh chiếm đóng Nhật Nam, ra lệnh cho 
thủy binh đổ bộ vào Cửu Chân đốt phá các làng xã ven 
duyên. Thứ sư Đỗ Tuệ Độ mang quân ra nghinh chiến, chém 
được con của Phạm Hồ Đạt là Phạm Trân Trân (tiểu vương 
đất Giao Long) và tướng Phạm Kiện, bắt làm tù binh hơn 100 
người, trong có một hoàng tư tên Na Neng, tất ca đều bị 
chém đầu. Phạm Hồ Đạt trốn vào rừng sâu rồi mất tích. 


Trong khi chưa tìm được một vị vua mới, triều đình Lâm Ấp 
tiếp tục triều cống Trung Hoa để được yên về chính trị. 

Trong thời gian từ 413 đến 420, con cháu Phạm Hồ Đạt 
tranh giành ngôi vua, nội chiến xảy ra khắp nơi. Năm 413, 
một người con của Phạm Hồ Đạt là Địch Chớn (Ti Chen), đạo 
sĩ Bà La Môn, được triều thần đưa lên ngôi vua, hiệu 
Gangaraja (sông Gange bên Ấn Độ). Địch Chớn là người đam 
mê văn hóa Ấn Độ muốn nhường ngôi cho em là Địch Khai 
(Ti Kai) để sang Ấn Độ sống những ngày cuối đời, nhưng 
Địch Khai sợ bị triều thần ám hại, dẫn mẹ chạy trốn vào 
rừng. Ngôi báu đành nhường cho Manorathavarman, cháu 
Địch Chớn nhưng tể tướng Thiếu Lâm (Tsang Lin) chống lại vì 
người này không được sinh ra từ một người mẹ có dòng máu 
tinh khiết (tức đẳng cấp Brahman), nên bị Manorathavarman 
giết chết. 


3. Triều vương thứ ba (420-530) : tranh chấp với Trung 
Hoa 
Năm 420, con cháu của Thiếu Lâm ám sát vua 
Manorathavarman và đưa người em cùng mẹ khác cha của 
Địch Chớn là Văn Địch (Wen Ti) lên thay. Văn Địch xưng hiệu 
là Phạm Dương Mại I (Yan Mah hay Fan Yang Mai), có nghĩa 
là Hoàng tư Vàng, nhưng không trị vị lâu vì bị chết trong một 
cuộc tấn công của quân Đông Tấn. Con là thái tư Đốt, 19 
tuổi, được nhà Đông Tấn phong vương năm 421, hiệu Dương 
Mại II. 
Nhân tình thế loạn lạc bên Trung Hoa (nhà Tống dẹp nhà 
Đông Tấn), năm 431, Dương Mại II dẫn hơn 100 chiến 


thuyền tấn công các làng ven biển tại cưa Thọ Lãnh, Tứ Hội 
và Châu Ngô (quận Nhật Nam và Cưu Chân) nhưng bị đánh 
bại, quân Tống chiếm thành Khu Lật, Dương Mại II chạy trốn 
ra Cù Lao Chàm (Quang Nam). Năm 433, Dương Mại II xin 
"lãnh" đất Giao Châu về cai trị nhưng vua Tống không chịu, 
chiến tranh lại xảy ra. Năm 443 vua Tống Du Long phong 
thống chế Đàn Hòa Chi làm thứ sư Giao Châu, cùng hai phó 
tướng là Tống Xác và Túc Canh Hiến, mang đại quân đánh 
Lâm Ấp, Phạm Dương Mại II chạy thoát được ra cưa Tượng 
Phổ, vịnh Bành Long (Bình Định), tổ chức lại lực lượng, tăng 
cường thêm nhiều đội tượng binh rồi ra lệnh tổng phan công 
nhưng không địch nổi quân Nam Tống. Những người sống 
sót chạy sang Láng Cháng (Luang Prabang tại Bắc Lào) tị 
nạn, một số chạy đến Champassak (Nam Lào) ẩn náu. Đàn 
Hòa Chi thu rất nhiều vàng bạc, châu báu, tượng đồng và 
đập phá rất nhiều đền đài. Sư Trung Hoa (Tống Thư) chép 
rằng Đàn Hòa Chi lấy được nhiều tượng vàng (mười người 
mới ôm xuể), đem nấu chay thâu được hơn 10 vạn cân 
(50.000 kí-lô vàng?). Từ đó Trung Hoa biết Lâm Ấp có nhiều 
vàng nên mỗi khi có dịp là tiến quân xuống đánh cướp. 
Trong thời này, nhiều nhà sư Phật giáo Trung Hoa ái mộ nét 
kiến trúc và tượng đài trong các đền thờ tại Mỹ Sơn sang 
Lâm Ấp tìm hiểu và học hoi rất đông, nhiều tượng Bồ Tát của 
Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa được tìm thấy trong các chùa 
(chùa Quang Khê) trong vùng. 

Trong lúc chạy trốn về phía nam, Dương Mại II chinh phục 
luôn các tiểu vương tại Vijaya (Bình Định), Aryaru (Phú Yên), 
thống nhất lãnh thổ phía Bắc. Năm 443, Dương Mại II về lại 


Khu Lật, thấy canh hoang tàn, buồn rầu rồi mất năm 446. 
Lãnh thổ phía Bắc của Lâm Ấp bị đẩy lùi về huyện Lô Dung 
(Thừa Thiên), con cháu Dương Mại II lại tranh chấp quyền 
hành. 

Năm 455 con Dương Mại II là Phạm Chút (Fan Tou) lên 
ngôi, hiệu Trần Thành (Devanika). Trung tâm chính trị vẫn tại 
khu Lật, nhưng Trần Thành cho xây dựng thêm một trung 
tâm văn hóa và tôn giáo mới tại Amaravati, gọi là thánh địa 
Hào Quang (Mỹ Sơn, Quang Nam). Vương quốc Lâm Ấp tiếp 
tục được nới rộng xuống phía nam đến tận sông Ba (Tuy 
Hòa), thuộc lãnh thổ Aryaru (Phú Yên) và vùng núi non phía 
tây lân cận (cao nguyên Kontum, Darlac), và phía tây tới 
Champassak (Nam Lào), nhiều bộ lạc Thượng sống trên dãy 
Trường Sơn cũng theo về triều cống. Phạm Trần Thành mất 
năm 472, Lâm Ấp không có vua, nội bộ triều đình có biến 
động. 

Năm 484, một người Khmer tên Phạm Đăng Căn Thăng 
(Kieou Tcheou Lo), con vua Phù Nam Jayavarman tị nạn tại 
Lâm Ấp, cướp ngôi và cầm quyền trong gần 20 năm. Năm 
492, con Phạm Trần Thành là Phạm Chư Nông giết Căn 
Thăng giành lại ngôi báu. Phạm Chư Nông bị chết đuối năm 
498, con cháu tiếp tục trị vì đến năm 527 : Phạm Văn Tổn 
(Fan Wen Kuoan) trị vì từ 498 đến 502, Phạm Thiên Khơi hiệu 
Devavarman (510-514) và Cao Thức Thắng Khơi hiệu 
Vijayavarman hay Bật Tôi Bật Ma (526-527). 


4. Triều vương thứ tư (529-757) : củng cố và ổn định 
lãnh thổ 


Năm 529, Vijayavarman mất không người kế tự. Triều 
đình Lâm Ấp phong Luật Đa La Bật Ma lên làm vua, hiệu 
Rudravarman I. Năm 577 Luật Đa La Bật Ma mất, con là 
Prasastadharma lên kế nghiệp, hiệu Phạm Phạn Chi 
(Sambhuvarman). Dưới thời Phạm Phạn Chi, văn hóa Lâm Ấp 
tỏa rộng khắp Đông Nam Á. Năm 598, nhà Tùy chiếm dóng 
Lâm Ấp và phân chia thành ba châu : châu Hoan (Ty Canh), 
châu Ái (Hai Âm) và châu Trong (Khương). Năm 605, Phạm 
Phạn Chi dời kinh đô về Sinhapura, thành phố Sư Tư (nay là 
Trà Kiệu, cạnh sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang 
Nam). Danh xưng Campa (Chiêm Thành) chính thức xuất 
hiện trong hời này. 

Năm 629 Phạm Phạn Chi mất, con là Phạm Đầu Lê 
(Kandharpardharma) kế nghiệp. Năm 645 Phạm Đầu Lê qua 
đời, vương triều Lâm Ấp loạn lạc. Phạm Trấn Long 
(Prabhasadharma), con Đầu Lê, vừa giành được ngôi vua 
liền bị giết chết, dân chúng đưa con trai của một công chúa, 
em gái của Trấn Long, tên Chư Cát Địa lên làm vua, hiệu 
Bhadresvaravarman (sự ghép tên giữa thần Bradresvara và 
vị tổ Bradravarman). Chư Cát Địa làm vua được một năm 
(646) thì bị triều thần lật đổ, công chúa Tchou Koti, con gái 
của chánh phi của Phạm Đầu Lê, được tôn lên làm nữ vương, 
hiệu Jagaddharma. Đức độ của bà Jagaddharma rất được 
dân chúng kính trọng. Sau khi qua đời nữ vương 
Jagaddharma được dân chúng lập đền thờ tại tháp Po Nagar 
(Xóm Bóng, Nha Trang). 

Năm 653 Tchou Koti nhường ngôi cho chồng (người 
Khmer) tên Prakasadharma (Po Kiachopamo), hiệu 


Vikrantavarman I. Năm 685, Vikrantavarman I qua đời, 
nhường ngôi cho con là Vikrantavarman II (Kientotamo). 

Dưới thời Vikrantavarman II, văn hóa Lâm Ấp toa khắp 
Đông Nam Á, các quốc gia lân bang đều muốn kết thân. 
Năm 731, Vikrantavarman II qua đời, con là Rudravarman li 
(Lutolo) trị vì đến năm 757 thì mất. Con là Bhadravarman II 
lên thay nhưng bị các vương tôn miền Nam hạ bệ, chấm dứt 
vai trò lãnh đạo của vương triều miền Bắc. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI IV 


Thời vàng son 

Sau thời kỳ dựng nước và mở nước khó khăn, từ thế kỷ thứ 4 
vương quốc Lâm Ấp đã trở thành một thế lực chính trị đáng 
kể trong vùng, dưới thời Bradravarman I (Phạm Hồ Đạt), 
người sáng lập triều đại Gangaraja phía Bắc. Là một kết hợp 
của nhiều tiểu vương quốc khác nhau, lãnh thổ phía Bắc 
giáp ranh với quận Cửu Chân, lãnh thổ phía Nam trải dài đến 
mũi Kê Gà (Varella, Phan Thiết). Hào quang của Lâm Ấp 
chiếu sáng vùng trời Đông Nam Á, các quốc gia láng giềng 
đều tìm đến để làm thân. 

Cho đến nay không ai biết hai miền Nam Bắc đã thống 
nhất như thế nào, nhưng từ thế kỷ 5 trở về sau thông 
thương giữa hai miền trở nên liên tục và ồ ạt, lượng người và 
hàng hóa di chuyển từ miền Nam lên miền Bắc thay đổi dần 
dần cán cân quyền lực. Người Chăm phía Bắc, vì phải 
thường xuyên đối phó với quân thù, trở nên thiện chiến ; khi 
mộ quân hay trên đường chạy nạn, vì bị quân Trung Hoa 
truy đuổi, họ khuất phục luôn những tiểu vương quốc khác 
đã có mặt dọc bờ biển miền Trung từ lâu đời, quen sống 
trong hòa bình và an lạc. Với thời gian, vương quyền miền 
Bắc suy yếu dần, vì dồn hết tài nguyên nhân vật lực cho 
chiến tranh, vai trò lãnh đạo nhường lại cho các vương triều 
phía Nam giàu có và hùng mạnh hơn. 


Triều vương thứ năm (758-854):vương triều Panduranga 
hay Hoàn Vương Quốc 
Năm 757, môt tiểu vương phía Nam nổi lên hạ bệ 


Bhadravarman II - nhà vua trẻ vừa lên ngôi - rồi tự xưng 
vương, hiệu Prithi Indravarman, chấm dứt dòng Gangaraja 
phía Bắc. 


Theo bia ký đọc được, Prithi Indravarman là người đã 
thống nhất lãnh thổ Champa một cách chính danh nhất, vì 
được triều thần công nhận là "người thống lãnh toàn bộ đất 
nước như Indra, thần của các vị thần". Tuy đất nước đã được 
thống nhất, lãnh thổ này vẫn chưa có tên. Khi sang Trung 
Hoa triều cống, không biết sứ thần của Prithi Indravarman 
đã giải thích như thế nào mà sử liệu cổ Trung Hoa đặt tên 
lãnh thổ mới của người Chăm trong thời kỳ này là Hoàn 
Vương Quốc, "vương quyền trở về quê cũ". Để xác minh 
điều này, việc làm đầu tiên của Prithi Indravarman là dời 
kinh đô Sinhapura (thành phố sư tử hay Trà Kiệu, Quảng 
Nam) về Virapura (thành phố Hùng Tráng, nay là thôn Palai 
Bachong, xã Hòa Trinh, huyện An Phước - cách Sài Gòn 310 
cây số về phía Bắc trên quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận). 

Dưới thời Prithi Indravarman, văn minh và văn hóa Ấn Độ 
từ phía Nam đưa lên lấn át toàn bộ sinh hoạt của người 
Chăm phía Bắc ; chữ Phạn được phổ biến rộng rãi trong giới 
vương quyền và các nơi thờ phượng ; đạo Bà La Môn được 
đông đảo người theo ; đạo Phật Tiểu Thừa (Thevada) phát 
triển mạnh trong chốn dân gian ; đền đài, dinh thự và chùa 
tháp được xây dựng lên khắp nơi, nhiều nhất là tại Khu Lật 


(Huế), Amavarati (Mỹ Sơn), Sinhapura (Trà Kiệu)... để tạ ơn 
thần linh. Tuy vậy nguyên tắc tự trị của các tiểu vương quốc 
phía Bắc vẫn được tôn trọng, vì không thấy di ảnh hay hình 
tượng nữ thần Bhagavati - vị thân bảo hộ Panduranga được 
Prithi Indravarman chọn làm "Bà Mẹ xứ sở" để dân chúng 
thờ phượng - trong các di tích khảo cổ trên lãnh thổ Chiêm 
Thành phía Bắc. 

Về "Bà Mẹ xứ sở", ngôi tháp bằng gỗ trước kia thờ nữ 
vương jagadharma (646-653) được Prithi Indravarman cho 
xây dựng lại bằng vật liệu cứng tại Aya Tră (Nha Trang), trên 
một ngọn đồi cao cạnh cửa sông Cái (Xóm Bóng), để thờ 
tượng nữ thần Bhagavati (bằng vàng). Tháp này về sau được 
biết dưới tên Po Nagar, hay Tháp Bà. 

Truyền thuyết Chăm cho rằng Hoàn Vương Quốc trước kia 
do nữ vương Po Nagar cai trị trong suốt 200 năm, từ 758 
đến 958. Thời gian trị vì lâu dài này là thời gian mà vương 
triều Panduranga thịnh hành. Nữ vương Po Nagar - còn gọi là 
Yan Pu Nagara, Po Ino Nagar hay Bà Đen (nguời Việt Nam 
gọi là Thánh Mẫu Thiên Y Ana) - là vị nữ thần được tạo nên 
bởi áng mây trời và bọt biển, người tạo dựng ra quả đất, sản 
sinh gỗ quí, cây cối và lúa gạo. Bà có 97 phu quân, trong đó 
chỉ một mình Po Yan Amo là người có uy quyền và được tôn 
trọng hơn cả. Bà có 38 người con gái, tất cả đều hóa thân 
thành nữ thần, trong đó có ba người được người Chăm chọn 
làm thần bảo vệ đất đai và còn thờ phượng cho tới ngày nay 
: Po Nagar Dara, nữ thần Kauthara (Khánh Hòa) ; Po Rarai 
Anaih, nữ thần Panduranga (Ninh Thuận) và Po Bia Tikuk, nữ 
thần Manthit (Phan Thiết). 


Prithi Indravarman là một quân vương tài giỏi, đất nước 
thái bình và rất phồn vinh. Sự giàu có của Hoàn Vương Quốc 
hấp dẫn các vương quốc lân bang, đặc biệt là Srivijaya 
(Palembang), Malayu (Malaysia), Javadvipa (Java), Nagara 
Phatom (Thái Lan), Sriksetra (Miến Điện) và Angkor (Chân 
Lạp) ; họ đến để trao đổi hoặc chờ dịp cướp phá. 

Năm 774, quân Nam Đảo từ ngoài khơi đổ bộ vào 
Kauthara và Panduranga, chiếm Virapura. Vua Prithi 
Indravarman đã chống trả lại mãnh liệt nhưng bị chết trong 
đám loạn quân (sau này được dân chúng tôn thờ dưới pháp 
danh Rudraloka). Một bia ký đọc được ở tháp Po Nagar ghi 
"những người đen đủi và gây yếu từ miền xa đến, ăn những 
thức ăn khủng khiếp hơn xác chết, lại có tính hung ác. Bọn 
người này đi mành đến lấy cắp tượng linga của thần Sĩi 
Sambhu, đốt phá đền thờ [Po Nagar]". Sau cuộc tấn công 
này quân Nam Đảo cướp đi rất nhiều báu vật, trong đó có 
tượng nữ thần Bhagavati bằng vàng. 

Ngay khi Prithi Indravarman vừa tử trận, một người cháu 
gọi ông bằng cậu tên Satyavarman được hoàng tộc tôn lên 
thay thế. Nhưng vừa lên ngôi, Satyavarman đã cùng hoàng 
tộc chạy lên miền Bắc (Bình Định) lánh nạn. Tại đây, nhà 
vua được cộng đồng người Chăm và người Thượng địa 
phương (Bahnar, Hré) giúp thành lập một đạo quân hùng 
mạnh tiến xuống Kauthara tấn công quân Nam Đảo. Trước 
uy lực của Satyavarman, quân Nam Đảo lên thuyền bỏ chạy 
ra khơi, tân vương dẫn hoàng gia về lại Virapura. Tại đây, 
nhà vua xây thêm một cung điện mới trong thành Krong Laa 
và không ngờ đã sáng chế ra một phong tục mới mà các đời 


vua sau bắt chước theo, đó là tục trồng cây Kraik, biểu 
tượng của hoàng gia, trước cung điện. Đền Po Nagar, bị 
quân Nam Đảo phá hủy, được Satyavarman cho dựng lại 
bằng gạch, 10 năm sau (774-784) thì hoàn thành và tồn tại 
cho tới ngày nay. Năm 786, Satyavarman mất (được dân 
chúng thờ phượng dưới pháp danh Isvaraloka), em trai út 
của ông được hoàng tộc đưa lên ngôi, hiệu Indravarman I 
(786-801). 

Hay tin Satyavarman từ trần, năm 787, quân Java từ 
ngoài khơi lại tràn vào Virapura cướp phá, sát hại rất nhiều 
binh sĩ và dân chúng, phá tháp Hòa Lai thờ thần 
Bhadradhipatisvara tại Virapura. Quân Nam Đảo chia ra làm 
hai nhóm, một nhóm bắt theo nhiềuá phụ nữ cùng rbáu vật 
chở về nước, một nhóm khác chiếm giữ Panduranga. Phải 
hơn mười năm vất vả Indravarman I mới đuổi được quân 
Nam Đảo ra khơi để khiến thiết lại xứ ở (năm 799). Tại 
Virapura, nhà vua xây lại tháp Hòa Lai bằng ba tháp mới, gọi 
là Kalan Ba Tháp, thờ các thần Indrabhadresvara, Sankara 
và Narayana. Cũng vất vả lắm Indravarman I mới dẹp yên 
được một số giặc giã nổi lên từ khắp nơi, như tại Candra 
(phía bắc), Indra (đông-bắc), Agni (phía đông), Yama (đông- 
nam), quan trọng nhất là loạn Yakshas (phía nam). Yakshas 
là những bộ lạc Thượng cư ngụ trên lãnh thổ đế quốc Angkor 
chứ không phải là quân Khmer. 

Đầu thế kỷ thứ 9, Indravarman I mất, em rể là hoàng 
thân Deva Rajadhiraja lên thay, hiệu Harivarman I, mở đầu 
một trang sử mới. 

Trong hai năm đầu tân vương dồn mọi nổ lực xây dựng lại 


đất nước và phục hồi thế lực quân sự. Để nhận thêm sự ủng 
hộ của quần chúng, nhà vua sai tể tướng Senapati Pangro 
trùng tu lại tháp Po Nagar và xây thêm hai tháp mới cạnh 
tháp chính, một ở hướng nam và một ở hướng tây-bắc để 
dân chúng đến chiêm bái tượng nữ thần Bhagavati, được tạc 
lại bằng đá hoa cương. 

Sau những cố gắng vượt bực, Hoàn Vương Quốc hưng 
thịnh trở lại, Harivarman I quyết định trả thù những quốc gia 
đã tấn công và cướp bóc đất nước của ông trước đó. Tháng 
1-803, quân Chăm tấn công châu Hoan (Tỷ Cảnh, nay là 
Thanh Hóa) và châu Ái (Hải Âm, nay là Nghệ Tĩnh), mang về 
rất nhiều phẩm vật. Với lượng lúa gạo mang về miền Bắc, 
thủy quân Hoàn Vương Quốc xuất dương trừng phạt vương 
quốc Kelantan ở Java và Patani ở Malaysia. Khi trở về, nhà 
vua cho người lên Tây Nguyên mộ thêm binh sĩ và được sự 
hưởng ứng nồng nhiệt của người thiểu số. Với đạo quân này, 
hai lần (nam 803 và 817), Harivarman I tiến vào cao nguyên 
Đồng Nai thượng, đánh bại quân Khmer và kiểm soát một 
vùng đất rộng lớn. 

Để có thêm nguồn lương thực, năm 808, Harivarman I 
xua quân đánh chiếm châu Hoan và châu Ái lần nữa, nhưng 
bị thái thú Trương Châu đánh bại : 59 người trong hoàng tộc 
bị bắt sống, nhiều thớt voi, tàu chiến và quân trang quân 
dụng bị tịch thu, hơn 30.000 người bỏ xác tại trận. Về con số 
ba vạn người bị chết này, tưởng cũng nên tương đối hóa nó 
vì thời đó người Hoa chưa phát minh ra số "không" (zéro) do 
đó cái gì nhiều quá, đếm không xuể đều được ghi là "vạn" ; 
con số ba vạn ở đây có thể do nhiều đơn vị khác nhau cùng 


báo cáo và cũng có thể được thổi phồng để được triều đình 
trung ương khen thưởng, vì qua năm sau, năm 809, 
Harivarman I tái chiếm châu Hoan và châu Ái một cách dễ 
dàng và mang về rất nhiều phẩm vật. 

Không rõ Harivarman lI mất năm nào nhưng con trai là 
tiểu vương (pulyan) đất Panduranga lên kế vị năm 817, hiệu 
Vikrantavarman III. Vì tân vương còn nhỏ tuổi, triều thần 
phong tể tướng Senapati Par, tiểu vương đất Manidhi (?), 
làm phụ chính. Viên tể tướng này đã tổ chức nhiều cuộc tấn 
công vào lãnh thổ Kambujas (Kampuchea ngày nay), do vua 
Jayavarman II cai trị, phá nhiều thành trì khmer trên cao 
nguyên Đồng Nai thượng. Để tạ ơn Bà Mẹ Xứ Sở, trong 
khuôn viên Po Nagar, Senapati Par cho xây thêm hai tháp 
mới về phía tây và tây-nam, thời gian sau xây thêm ba tháp 
khác : một tại khu trung tâm thờ Sri Shambu, một phía tây- 
bắc thờ Shandhaka và một phía nam thờ Ganesha. Mặc dù 
vậy, trung tâm chính trị và tôn giáo vẫn được duy trì tại 
Virapura, thủ phủ Panduranga. 

Dưới thời Vikrantavarman III, Hoàn Vương Quốc rất là 
giàu có, quân lực rất là hùng mạnh. Một bia ký, tìm được tại 
tháp Po Nagar, mô tả Vikrantavarman III như sau : "[Người] 
đeo những dây vàng có đính ngọc trai và ngọc bích, giống 
như mặt trăng tròn đầy đặn, che một chiếc lọng trắng bao 
phủ cả bốn phương trời bởi vì lọng còn sâu hơn cả đại 
dương, thân thể [Người] trang sức phủ kín bởi vương miện, 
đai, vòng, hoa tai, những tràng hồng ngọc... bằng vàng, từ 
đó phát ra ánh sáng giống như những cây leo [sáng lấp 
lánh]". Thư tịch cổ Trung Hoa (Cựu Đường thư) mô tả thêm : 


"[Vua] mặc áo cổ bối bạch diệp... trên đeo thêm trân châu, 
dây chuyền vàng làm thành chuỗi...". Đẳng cấp quí tộc và 
phụ nữ cung đình cũng đeo trang sức quí : "Phụ nhân mặc 
vải cổ bối triệu hà... mình trang sức dây chuyền vàng, chuỗi 
ngọc trai". "[...] Quân đội được trang bị nhiều loại vũ khí 
khác nhau...". 

Với thời gian, Hoàn Vương Quốc trở thành nạn nhân của 
sự giàu có của mình, các thế lực lân bang liên tục tràn váo 
cướp phá. Trong suốt hơn 20 năm, từ 854 đến 875, quân của 
đế quốc Angkor đã nhiều lần tiến đánh Hoàn Vương Quốc, 
chiếm nhiều vùng đất rộng lớn dọc tả ngạn sông Đồng Nai, 
đôi khi còn băng cao nguyên Langbian đột nhập vào lãnh 
thổ Panduranga cướp phá. 

Vikrantavarman III mất năm 854 (được thờ dưới pháp 
danh Vikrantasvara), không người kế tự, nội bộ triều đình 
xảy ra tranh chấp. 


Triều vương thứ sáu (859-991): vương triều Indrapura 
hay Campapura (Chiêm Thành) 

Sống mãi trong xa hoa, vương triều Panduranga trở nên 
yếu đuối. Sau hơn 20 năm chinh chiến với Angkor quyền 
hành trong nước lọt dần vào tay các dòng vương tôn miền 
Bắc, chính họ đã chống trả lại các đợt xâm lăng của đế quốc 
Angkor. 

Năm 859, một vương tôn mang nhiều chiến công, tên 
Laksmindra Bhumisvara Gramasvamin, được triều thần đưa 
lên ngôi, hiệu Indravarman II. 

Mặc dù là truyền nhân đích tôn của các đời vua trước 


(ông nội là Rudravarman II, cha là Bhadravarman. ll), 
Indravarman II lên ngôi do "dày công tu luyện, do sức mạnh 
của trí tuệ trong sáng", vì Indra là thần trên các vị thần. Sau 
khi qua đời ông được dân chúng thờ dưới tên 
Paramabuddhaloka. 

Dưới thời Indravarman II, trung tâm quyền lực chính trị 
và tôn giáo được dời lên phía Bắc tại Indrapura - thành phố 
Sấm Sét (nay là Đồng Dương, cách Đà Nẵng hơn 50km về 
phía nam) trên bờ sông Ly Ly (một nhánh sông Thu Bồn, 
cách thánh địa Trà Kiệu 15 cây số). Vị trí của Indrapura rất 
thuận lợi trong việc phòng thủ chống lại những cuộc tiến 
công của quân Khmer và quân Nam Đảo. 

Phật giáo Đại Thừa cũng phát triển mạnh trong giai đoạn 
này, nhiều nhà sư Trung Hoa được phép đến Indrapura 
truyền đạo, xây chùa chiền và thu nạp giáo đồ, nhưng 
không mấy thịnh hành. Indravarman II là người đã dung hòa 
được hai tôn giáo lớn nhất thời đó (Bà La Môn và Phật giáo) 
trong dân gian và xã hội : nhiều Phật viện (Vihara), Phật 
đường, tu viện, đền thờ được xây dựng khắp nơi lãnh thổ, 
một bảo tháp dài 1.330m tên Laksmindra Lokesvara được 
xây dựng cạnh đền thờ Bà La Môn (một tượng Buddha thời 
này, cao 1,14m, được tìm thấy tại Đồng Dương năm 1978). 

Đẳng cấp tu sĩ (Brahman) rất được trọng vọng, đạo Bà La 
Môn rất thịnh hành. Indravarman II rất tự hào vì các đại thần 
dưới quyền đều là những người Brahman và Ksatriya, và 
chính nhà vua cũng là một Brahman. 

Quốc hiệu Campapura (đất nước của người Chăm, theo 
tiếng Phạn cổ) được Indravarman II chính thức sử dụng khi 


tôn vinh đất nước mình. Sử sách Trung Hoa phiên âm là 
Chang Cheng (từ chữ Campapura hay Campa mà ra), tiếng 
Việt là Chiêm Thành hay Chiêm Bà, tiếng Tây phương là 
Champa. Trong thực tế, Campa là tên của một cây có hoa 
màu trắng, nhụy vàng, hương rất thơm. Tiếng Việt gọi là hoa 
đại hay bông sứ. Loài hoa này được trồng quanh cung điện 
của các vua Chăm và đền thờ của người Chăm ; sau này 
được trồng tại nhiều nơi thờ tự của các tôn giáo khác ở miền 
Trung và các gia trang có sân vườn rộng. Mỗi dịp lễ lạc người 
Chăm thường hái bông sứ dâng lên bàn thờ, mùi hương tỏa 
ngát không gian của đền thờ. Campa cũng là tên một địa 
danh miền bắc Ấn Độ, trên con sông Hasdo, tỉnh Madhya 
Pradesh, gần thành phố Bhagalpur (Bilaspur). Thời đó, vì 
mến mộ văn minh và văn hóa Ấn Độ, các vị lãnh đạo 
Champa thường đặt tên triều vương, lãnh thổ và thành phố 
của mình theo tên các địa danh đã có tại Ấn Độ. 

Chiêm Thành dưới thời Indravarman II rất là hùng mạnh, 
hai miền Nam-Bắc đã được thống nhất trong hòa bình. Trong 
những năm 861, 862 và 865, quân Chiêm Thành tổ chức 
nhiều cuộc tấn công vào phủ An Nam, mang về rất nhiều 
lương thực và của cải. Năm 889 vua Angkor là Yasovarman 
hai lần tiến quân vào Chiêm Thành nhưng đều bị đánh bại 
và chết trong rừng sâu (năm 890), một phần đất trên Đồng 
Nai thượng và lãnh thổ đông-bắc Angkor (cao nguyên 
Rattanakiri và Mondolkiri) đặt dưới quyền kiểm soát của 
Chiêm Thành. 

Năm 890 Indravarman II mất, cháu là hoàng thân Jaya 
Sinhavarmadeva Campapura Paramesvara kế vị, hiệu Jaya 


Sinhavarman I. Tân vương được nhiều danh tướng Ajna 
Jayendrapati, Ajna Narendranpavitra, Sivacarya, Po Klun 
Pilih Rajadvara... tận tình giúp đỡ. Nhà vua tiếp tục cho xây 
thêm nhiều đền đài tráng lệ, tu viện Phật giáo quanh thánh 
địa Đồng Dương. Tượng nữ thần Bhagavati được cho đúc lại 
bằng vàng thờ trong chính điện tháp Yan Po Nagara. 

Uy quyền của vương triều Indrapura nới rộng lên đến Tây 
Nguyên. Cao nguyên Darlac-Kontum do một tiểu vương 
người Thượng, tên Mahindravarman, cai trị. Nhiều đền đài 
Chăm được xây cất trong thung lũng sông Bla gần Kontum 
(đền Kon Kor được xây cất năm 914 thờ thân Mahindra 
Lokesvara). 

Jaya Sinhavarman I mất năm 898, con là Jaya 
Saktivarman lên thay (899-901). Những vị vua tiếp theo - 
Bhadravarman II (901-918) và con là Indravarman III (918- 
959) - tiếp tục sự nghiệp của cha ông trong lãnh vực tôn 
giáo : đạo Bà La Môn trở thành quốc giáo. 

Qua trung gian những gia đình hoàng tộc gốc Nam Đảo - 
Rahdar Ahmed Abu Kamil, Naqid Amr Ali - trốn chạy chính 
sách cai trị khắc nghiệt của những tiểu vương Java, được tể 
tướng Po Klun Pilih Rajadvara nhận vào tị nạn, đạo Hồi chính 
thức được phổ biến trong chốn hoàng gia. Với thời gian, đạo 
Hồi được đông đảo quần chúng bình dân tin theo. Nhân cơ 
hội, những gia đình quí tộc tị nạn này truyền bá luôn văn 
minh và văn hóa Nam Đảo, đặc biệt là lối kiến trúc và cách 
điêu khắc, cho nghệ nhân Chăm. Vào thời này, người Chăm 
đã nắm vững kỹ thuật đi biển, biết buôn bán và giao hảo tốt 
với các quốc gia lân bang : Trung Hoa và Java. 


Vừa lo ngại vừa ganh tị sức mạnh và sự giàu có của 
Chiêm Thành, năm 945 vua Khmer là Rajendravarman II 
cùng binh sĩ băng rừng từ Angkor vào Kauthara, cướp tượng 
nữ thần Bhagavati bằng vàng - vị thần bảo vệ xứ sở và là 
biểu tượng uy quyền của Chiêm Thành - trong tháp Yan Po 
Nagara mang về nước ; từ sau ngày đó, vương triều 
Indravarman III suy yếu hẳn. 

Dưới thời Indravarman III, biến cố quan trọng ảnh hưởng 
đến sự tồn vong của vương quốc Chiêm Thành là sự hình 
thành một vương quốc độc lập phía Bắc : nước Đại Cồ Việt, 
nhưng chỉ thực sự để lại hậu quả qua các triều vua sau. Năm 
959, Indravarman III từ trần, con là Jaya Indravarman I lên 
thay năm 960. 

Việc làm đầu tiên của tân vương là cho tạc lại tượng nữ 
thần Bhagavati bằng đá hoa cương để dân chúng đến thờ, 
năm 965 mới xong. Năm 972, Jaya Indravarman Iraq từ trần, 
con là Phê Mi Thuế, Paramesvaravarman I (972-982), lên 
thay. 

Sinh hoạt chính trị của Chiêm Thành trong giai đoạn này 
rất là hỗn độn, năm 978, một người tên Kinan Tache mang 
phẩm vật sang Trung Hoa triều cống để được phong làm vua 
Chiêm Thành nhưng không được nhà Tống nhìn nhận. Trong 
lúc đó, lợi dụng tình trạng loạn lạc tại Đại Cổ Việt (loạn thập 
nhị sứ quân, từ 944 đến 972), quân Chiêm Thành nhiều lần 
tiến lên đánh phá những quận huyện ở phía nam, gây nhiều 
thiệt hại nhân mạng và tài sản. 

Năm 979, hay tin Định Tiên Hoàng bị ám sát, Ngô Nhật 
Khánh, một sứ quân Đại Cổ Việt, thuyết phục vua 


Paramesvaravarman I, dẫn hơn một ngàn chiến thuyền từ 
Chiêm Thành vào chiếm Hoa Lư, nhưng không thành. Ngô 
Nhật Khánh bị giết, quân Chăm phải rút về. 

Tình hình chính trị của Đại Cổ Việt trong giai đoạn này 
cũng không lấy gì làm sáng sủa : triều đình không có vua, 
Hạng Lang tức Đinh Vệ Vương còn quá nhỏ (6 tuổi), mẹ là 
thái hậu Dương Vân Nga không thể một mình đảm đương 
việc nước vì phía Bắc quân Tống lăm le tiến xuống, phía 
Nam quân Chiêm sẵn sàng tiến lên. Năm 980, Dương Vân 
Nga nhường cho Lê Hoàn làm vua Đại Cổ Việt, hiệu Lê Đại 
Hành hoàng đế. Tân vương sai sứ sang Trung Hoa báo tin, 
dâng vài tù binh Chiêm vừa bắt được làm quà biếu. Vua 
Tống nhận tặng phẩm nhưng lại muốn duy trì ảnh hưởng tốt 
với Chiêm Thành, sai thống đốc Quảng Châu cho những tù 
binh Chiêm ăn uống rồi thả về nước. 

Bực mình trước tin này, Lê Đại Hành sai Từ Mục và Ngô 
Tử Canh sang Chiêm Thành yêu cầu vua Chiêm sang bái 
kiến. Paramesvaravarman I, sau khi nhận lại tù binh từ nhà 
Tống và tin chắc sẽ được Bắc triều bênh vực nếu bị Lê Đại 
Hành tấn công, đã không những không sang bái kiến mà còn 
bắt giam sứ giả. Lê Đại Hành rất giận nhưng chưa có phản 
ứng. 

Sau khi đánh đuổi quân Tống ra khỏi lãnh thổ phía Bắc 
cuối năm 980, Lê Đại Hành củng cố lại lực lượng chuẩn bị 
tấn công Chiêm Thành. Đầu năm 982, nhà vua dẫn đại quân 
tiến vào Indrapura. Đây là cuộc Nam chinh đầu tiên của 
người Việt vào đất Chiêm Thành. Paramesvaravarman I tử 
trận ngay tại cửa thành, chấm dứt triều đại Indrapura. 


Lê Đại Hành tiến vào kinh đô Indrapura (Đồng Dương), 
giết tướng giữ thành Tỳ My Thuế, bắt sống hàng trăm vũ nữ 
trong hậu cung, tịch thu rất nhiều báu vật mang về nước. 
Bên ngoài binh lính Việt đốt phá thành trì, san phẳng lăng 
tẩm các vị vua Chiêm, bắt theo hàng ngàn tù binh, trong đó 
một nhà sư Ấn Độ tên Thiền Trước Tăng (bhiksu). Lãnh thổ 
Bắc Chiêm Thành (Bình Trị Thiên) bị chiếm đóng từ 982 đến 
983. 

Sau chiến thắng này, văn hóa và nghệ thuật (nhất là âm 
nhạc) Chiêm Thành chính thức được du nhập vào đời sống 
cung đình và dân gian Việt. Đền đài, dinh thự tại Hoa Lư 
được trang trí bằng những chiến lợi phẩm do các thợ Chiêm 
Thành chạm trổ và sản xuất ra. 

Indravarman IV (Xá Lợi Đà Ngô Nhựt Hoàn) - được hoàng 
triều tôn lên làm vua khi Paramesvaravarman I vừa tử trận - 
chạy vào Panduranga lánh nạn và chịu triều cống nhà Lê 
mới được yên. Năm 985 Nhựt Hoàn sai pháp sư Kinkoma 
sang Trung Hoa xin nhà Tống cứu viện nhưng được khuyên 
là nên duy trì quan hệ tốt với Đại Cồ Việt. 

Nội bộ nhà Lê cũng xảy ra tranh chấp về quyền lãnh đạo 
trên lãnh thổ Bắc Chiêm Thành, người thì đề nghị cai trị trực 
tiếp, người thì khuyên tản quyền. Cuối cùng một giải pháp 
trung gian được áp dụng : nơi nào còn đông đảo người Chăm 
cư ngụ thì giao cho người địa phương quản lý, nơi nào đông 
dân cư gốc Kinh sinh sống thì triều đình Đại Cổ Việt đặt 
quan cai trị trực tiếp. Sự kiện này chứng tỏ sự cộng cư giữa 
các nhóm cư dân địa phương sau khi Lâm Ấp giành được độc 
lập vẫn còn khắng khít, nhưng từ khi người Kinh bắt đầu cai 


trị trực tiếp lãnh thổ Bắc Chiêm Thành chống đối bắt đầu 
xảy ra. 

Năm 983, một quản giáp (trưởng làng) người Kinh sinh 
sống trên lãnh thổ Bắc Chiêm Thành tên Lưu Kỳ Tông nổi lên 
chém đầu một người con nuôi của Lê Đại Hành, lúc đó là 
một quan cai trị trực tiếp, xây thêm thành lũy quanh Phật 
Thành (Fo Che) phòng thủ lãnh thổ Bắc Chiêm Thành, rồi mộ 
hơn 10.000 người và nhiều voi ngựa đánh Đại Cồ Việt. Lê 
Đại Hành tiến quân xuống đánh nhưng cuộc chiến đã không 
xảy ra, vì sau khi vượt núi Đông Cổ và sông Bà Hòa (Thanh 
Hóa), đại quân của nhà Tiền Lê chịu không nổi sương lam 
chướng khí phải rút về. 

Năm 986, hay tin vua Indravartman IV (Ngô Nhựt Hoàn) 
của người Chăm từ trần, Lưu Kỳ Tông liền tự xưng vương và 
xin nhà Tống thừa nhận. Sự tiếm quyền này xúc phạm đến 
tín ngưỡng của người Chăm vì Lưu Kỳ Tông không xuất thân 
từ vương tộc hay đẳng cấp tôn giáo nào, và là một đe dọa 
cho cộng đồng người Hoa địa phương. Một người Chăm gốc 
Hoa tên Poulo Ngo dẫn theo khoảng 150 người đổ bộ lên 
đảo Hải Nàm và vùng duyên hải nam Quảng Châu tị nạn. 
Năm 988, thêm 300 người khác do Ho Siuan dẫn đầu đổ bộ 
lên bờ biển Quảng Châu. Người Chăm gốc Nam Đảo còn lại 
theo Bằng Vương La (Cu-thì-lợi Hà-thanh-bài Ma-la), một 
người Champa sinh sống tại Phật Thành, kháng chiến chống 
Lưu Kỳ Tông. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI V 


Thời kỳ xung đột 

Biến cố Đại Cồ Việt, năm 939, thay đổi hẳn tương quan lực 
lượng giữa các thế lực trong vùng. Do chưa bao giờ là một 
định chế chính trị có tổ chức, các vương quyền người Việt 
chọn khuôn mẫu Trung Hoa để quản trị đất nước. Với thời 
gian, chọn lựa này vô tình quyết định luôn chỗ đứng của hai 
nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ trong khu vực ; người Pháp 
đặt tên vùng đất này là bán đảo Ấn Hoa (Indochine), không 
phải là Đông Dương (Biển Đông) như chúng ta dịch lại. Cũng 
do chưa bao giờ là một thế lực hùng mạnh có thể bành 
trướng sang Trung Hoa, người Việt thường tiến về phía Nam 
để tránh nạn khi có nội chiến hay tìm đất mới để khai phá. 
Cuộc Nam tiến tuy không rầm rộ nhưng tiệm tiến này thu 
hẹp dần lãnh thổ của người Chiêm Thành, để rồi mất hẳn 
dưới thời Gia Long. Và cũng do có một vị trí địa dư đặc biệt, 
tranh chấp Bắc-Nam và nhu cầu thống nhất lãnh thổ đã xảy 
từ thời vương quốc Chiêm Thành chứ không phải mới đây 
giữa người Việt Nam với nhau. 


Triều vương thứ bảy (991-1044): vương triều Vijaya 

Năm 989 Lưu Kỳ Tông, một người Kinh tự nhận là vua 
lãnh thổ Chiêm Thành phía Bắc từ năm 983, bị Bằng Vương 
La (Cu-thì-lợi Hà-thanh-bài Ma-la), một vương tôn Chăm phía 


Nam, nổi lên lật đổ và được dân chúng tôn lên làm vua, hiệu 
Harivarman II (Dương-to-pai hay Dương Đà Bài). Harivarman 
II xưng vương tại Phật Thành (Vijaya), nhưng tổ chức vương 
quyền vẫn đặt tại Indrapura (Đồng Dương), ý muốn đề cao 
nguồn gốc thần quyền của ông từ bộ tộc Dừa. Harivarman II 
được nhiều sử gia xác nhận là người sáng lập vương triều 
thứ bảy của Chiêm Thành. 

Năm 990, một người Việt tên Dương Tiến Lộc - làm quan 
quản giáp đi thu thuế tại châu Ái và châu Hoan (Thanh Hóa, 
Nghệ An) - hô hào người Kinh và Chăm nổi lên chống lại nhà 
Lê. Dương Tiến Lộc có yêu cầu Harivarman II giúp đỡ nhưng 
bị từ chối. Hay tin có phản loạn, Lê Đại Hành liền mang quân 
vào đánh dẹp, Dương Tiến Lộc cùng những người phản loạn 
bị giết chết, hơn 360 tù binh Chăm bị bắt mang về miền 
Bắc, một số được tuyển làm nài điều khiển voi trong binh lực 
nhà Lê. 

Năm 992, quan hệ giữa nhà Lê và vương triều Vijaya trở 
nên bình thường và, để tỏ lòng biết ơn Harivarman II từ chối 
không ủng hộ cuộc phản loạn của Dương Tiến Lộc, Lê Đại 
Hành trả tự do cho hơn 300 tù binh Chăm về nước. Cũng 
nên biết làn ranh phân chia Đại Cổ Việt và Chiêm Thành 
trong giai đoạn này được xác định tại đèo Ngang, tức địa 
phận Di Luân, gần cửa sông Gianh (Quảng Bình). Cùng thời 
gian này, quan hệ giữa Chiêm Thành và Trung Hoa trở nên 
bình thường, Harivarman II được nhà Tống công nhận, hai 
bên trao đổi nhiều phẩm vật quí giá. Nhân dịp này 
Harivarman II yêu cầu vua Tống giao trả những người Chăm 
tị nạn tại Quảng Châu trước đó (986-988) về lại Chiêm 


Thành. 

Mối giao hảo thân thiết giữa Chiêm Thành và Trung Hoa 
không làm vua Lê hài lòng. Năm 994, Lê Đại Hành cho người 
vào Viyaja yêu cầu Harivarman II triều cống nhưng bị từ 
chối, vua Lê liền cất quân sang đánh. Quân Chiêm tuy có 
đẩy lui được cuộc trừng chinh này nhưng hao tổn cũng khá 
nhiều, Harivarman II chấp nhận sẽ triều cống trở lại. Nhưng 
Lê Đại Hành yêu cầu phải triều cống tức khắc và buộc 
Harivarman II phải đích thân sang bái kiến mới vừa lòng. 
Vua Chiêm liền sai một thân tín tên Chế Đông sang thay 
mặt, Lê Đại Hành trách là vô lễ ; Harivarman II phải sai cháu 
là Chế Cai sang chầu và hứa sẽ không quấy phá vùng biên 
giới nữa mọi việc mới yên. Tuy vậy trong những năm 995 và 
997, do thiếu đói vì mất mùa quân Chiêm có tràn sang cướp 
phá một số làng xã dọc vùng biên giới rồi rút về liền. Lê Đại 
Hành cũng chỉ củng cố lại một số địa điểm phòng thủ chứ 
không trả đũa ; một số gia đình nông dân nghèo gốc Kinh 
được đưa vào lập nghiệp trên một phần lãnh thổ Bắc Chiêm 
Thành, sau này có tên là Bố Chánh, Địa Lý và Ma Linh. 

Năm 999, Harivarman II mất, con là Po Alah (Po Ovlah 
hay Âu Loah) - một tín đồ Hồi giáo trung kiên đã từng sang 
La Mecque hành hương - lên thay, hiệu Yanpuku Vijaya 
(Dương-phổ-cu Bi-trà-xá-lợi). Trung tâm quyền lực đặt tại 
Vijaya, tức thành phố Chiến Thắng (còn có tên là Phật Thệ, 
Phật Thành hay Chà Bàn, Đồ Bàn, nay là thị trấn An Nhơn). 
Toàn bộ vương tộc tại Indrapura (Đồng Dương) được đưa về 
Sri Bini (Qui Nhơn) định cư, vì nơi này ít bị uy hiếp hơn khi có 
chiến tranh. Dưới thời Yanpuku Vijaya (999-1010), đạo Hồi 


cùng với đạo Bà La Môn phát triển mạnh mẽ. Tân vương tổ 
chức lại quân đội và cử nhiều phái đoàn sang Trung Hoa 
thông sứ với hy vọng được nhà Tống bảo vệ khi bị Đại Cổ 
Việt tấn công. 

Năm 1005, hay tin Lê Đại Hành mất, Yanpuku Vijaya 
mang quân tấn công Đại Cổ Việt, lúc đó do Lê Long Đĩnh 
(1005-1009), một hôn quân, cai trị. Hai bên giữ thế giằng 
co, bất phân thắng bại trong 40 năm (1005-1044). Yanpuku 
Vijaya mất năm 1010, Sri Harivarmadeva lên thay, hiệu 
Harivarman III. Tân vương cai trị đến năm 1018 thì mất, Chế- 
mai-pa Mộ-tài (Chemeipai, Mot) lên thay, hiệu 
Paramesvaravarman II. 

Trong lãnh thổ người Kinhù, Lý Công Uẩn lật đổ nhà Lê, 
thành lập nhà Lý (năm 1010), hiệu Thái Tổ, đổi quốc hiệu là 
Đại Việt. E ngại uy dũng và mến mộ đức độ của Lý Thái Tổ, 
Chiêm Thành và Chân Lạp cử người sang triều cống. Giao 
hảo giữa Chiêm Thành và Đại Việt rất là tốt đẹp, nhưng chỉ 
kéo dài được mười năm. Năm 1020, do mất mùa và đói kém, 
quân Chiêm Thành tiến chiếm hai châu Bố Chánh và Ma 
Linh (Quảng Bình). Năm 1021, thái tử Phật Mã, trưởng nam 
của Lý Thái Tổ, chiếm lại hai châu bị mất. Năm 1026, quân 
của thái tử Phật Mã chiếm luôn châu Điền (Thừa Thiên). Lý 
Thái Tổ mất năm 1028, Phật Mã lên thay, xưng hiệu Thái 
Tôn. Vua Chiêm Thành không những không chịu thông sứ với 
Đại Việt mà còn xua quân đánh phá các làng ven biển tại 
châu Điền, châu Ái (Thanh Hóa) và châu Hoan (Nghệ An). 
Sau khi củng cố lại lực lượng tại châu Hoan, Lý Thái Tôn sát 
nhập ba châu Bố Chánh, Địa Lý và Ma Linh vào lãnh thổ Đại 


Việt và cử võ quan vào trấn thủ. 

Năm 1030, Paramesvaravarman II qua đời, triều đình 
Viyaja rối loạn. Một vương tôn tên Chế Li (Cheli) tiếm ngôi, 
xưng hiệu Vikrantavarman IV. Nội chiến liền xảy ra, rất là 
khốc liệt. Con cháu Paramesvaravarman II nổi lên chống lại. 
Năm 1038, con Vikrantavarman IV là hoàng tử Địa Bà Thích 
cùng với một số thủ hạ trong binh đội địa phận Bố Chánh 
(hơn 100 người do các tướng Bố Cả, Lan Đồ Thích, Lạc 
Thuẩn, La Kế và A Thát Thích chỉ huy) nổi lên giành ngôi với 
vua cha nhưng không thành, phải chạy vào Đại Việt xin tị 
nạn. Tại đây Địa Bà Thích hai lần xin nhà Lý (1039 và 1040) 
đưa về làm vua, nhưng không được chấp nhận. 

Trước đe dọa của chính con mình, năm 1401 
Vikrantavarman IV - sau khi liên minh được với vương quốc 
Angkor là vua Surayavarman I - yêu cầu nhà Lý giao hoàng 
tử Địa Bà Thích phản nghịch về xử tội, nhưng không thành. 
Quân Chăm liền tấn công Đại Việt, Vikrantavarman IV bị giết 
ngay trong trận đầu, con là thái tử Sạ Đẩu (Po Tik) lên thay, 
hiệu Jaya Sinhavarman II. Tân vương sai sứ sang Trung Hoa 
xin vua Tống tấn phong đồng thời cũng xin được bảo vệ, nhờ 
đó được yên bình vài năm. Năm 1043, quân Chiêm dùng 
thuyền đổ bộ vào một số làng xã ven biển đánh phá và chỉ 
rút lui khi quân Lý tiến tới. 

Năm 1044, viện cớ Chiêm Thành không chịu triều cống 
từ hơn 16 năm qua và còn quấy rối lãnh thổ, Lý Thái Tôn dẫn 
đầu một đại binh gồm 10.000 thủy quân xuống đánh. Jaya 
Sinhavarman II vừa tổ chức phản công vừa cho người sang 
Trung Hoa cầu cứu. Quân Chiêm chận quân Đại Việt tại phía 


nam sông Thu Bồn (Quảng Nam) nhưng bị thua to: gần 
30.000 binh sĩ và hơn 60 voi trận phơi thây trên chiến 
trường, hơn 5.000 quân Chiêm và 30 voi trận bị bắt sống. 
Jaya Sinhavarman II cũng bị tử thương trong trận này, tướng 
Quách Gia Gi (Isvaras) liền cắt lấy đầu mang sang trại vua 
Lý làm lễ vật xin hàng. Lý Thái Tôn thấy quân Chiêm bị giết 
quá nhiều liền ra lệnh không cho binh sĩ giết người vô cớ. 
Quân Đại Việt tiếp tục tiến xuống phía Nam, chiếm đế đô 
Phật Thệ (Vijaya hay Đồ Bàn), bắt được vương phi Mỹ Ê cùng 
nhiều cung nữ và nghệ nhân mang về đất Bắc. 

Trên đường về nước, khi đến sông Lý Nhân (sông Hương), 
Lý Thái Tôn cho người mời My Ê sang chầu nhưng bà nhảy 
xuống sông tự tử để giữ tiết với chồng. Quý mến sự thủy 
chung này, vương phi My Ê được Lý Thái Tôn phong tước 
Hiệp chánh hộ thiên và cho lập đền thờ. Những tù binh 
Chiêm Thành sau đó được cấp ruộng đất và cho định cư tại 
Hưng Hóa (Nghệ An) trong hai xã Vĩnh Khương và Đăng 
Châu. Nông dân Đại Việt cũng di cư vào các vùng đất mới tại 
Bố Chánh, Địa Lý và Ma Linh lập nghiệp. 

Trong số tù binh Chăm có một thiền sư Phật giáo tên 
Thảo Đường. Tăng sư Thảo Đường lập ra phái Thiền tông thứ 
ba tại Đại Việt. Nhiều chùa Phật giáo Tiểu Thừa tại miền Bắc 
Việt Nam (chùa Vạn Phúc ở Bắc Ninh, chùa Thiên Phúc ở Sơn 
Tây) do nhân công gốc Chăm xây dựng. Thợ Chăm dạy cho 
thợ Đại Việt cách đúc tượng Phật và xây cất chùa kiểu Ấn 
Độ. Nghệ nhân Chiêm Thành dạy cho các cung nữ triều đình 
nhà Lý các điệu nhạc Chiêm Thành (các điệu nam ai, nam 
oán...). 


Triều vương thứ tám (1044-1074): loạn sứ quân 

Quách Gia Gi là một vương tôn thuộc đẳng cấp Ksatriya 
(chiến sĩ). Sau khi đầu hàng nhà Lý, ông được triều thần tôn 
lên làm vua năm 1044, hiệu Jaya Paramesvaravarman I. 
Trước một đất nước bị kiệt quệ vì chiến tranh, Quách Gia Gi 
một mặt phải giao hảo tốt với Trung Hoa và Đại Việt để được 
yên thân, mặt khác tập trung sức lực còn lại bình định loạn 
lạc ở phía nam. Trước kia, theo thỏa hiệp giữa 
Vikrantavarman IV và Surayavarman I (vương quốc Angkor), 
quân Khmer vào giúp Chiêm Thành dựng trại tại 
Panduranga, khi Vikrantavarman IV mất quân Khmer không 
những không chịu rút quân về mà còn muốn chiếm giữ luôn 
lãnh thổ Panduranga. 

Năm 1050, viện cớ một tiểu vương tại Panduranga không 
tuân phục triều đình trung ương, Jaya Paramesvaravarman I 
cùng cháu là hoàng thân Yavaraja Mahasenapati mang quân 
chinh phạt và cũng nhân dịp đánh đuổi quân Khmer ra khỏi 
lãnh thổ. Tiểu vương Panduranga thua trận, một số binh sĩ 
và dân chúng đất Pănrăn (Phan Rang) phải trốn trong các 
hầm đất, hang động hoặc chạy lên núi trốn, một số khác 
chạy theo quân Khmer về bên kia biên giới lánh nạn. Toàn 
bộ tài sản, súc vật của dân chúng Pănrăn bị tịch thu mang 
về Vijaya làm chiến lợi phẩm ; những tù binh bị mang về làm 
nô lệ và hạ xuống làm đẳng cấp Sudra. Tiểu quốc 
Panduranga bị đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của triều đình 
trung ương Vijaya. Trong giai đoạn này, người Chăm chạy 
loạn lên Tây Nguyên (đặc biệt là cao nguyên Đắc Lắc) lánh 


nạn một số đã ở lại định cư vĩnh viễn, hòa trộn với những 
nhóm dân cư có trước để thành người Rhadé. 

Dẹp xong loạn phía Nam, Jaya Paramesvaravarman I xây 
dựng lại đất nước. Nhà vua cho dựng lại các tượng đài bằng 
đá hoa cương trong tháp Po Nagar, cấp cho những vị tu sĩ 
giữ đền 50 nô lệ Chăm, Khmer, Hoa, Miến, Xiêm, 15 cân 
vàng, 15 cân bạc, và nhiều vật dụng quí giá khác. Nhà vua 
mất năm 1060, con trai trưởng lên kế vị hiệu Bhadravarman 
II, trị vì được một năm (1060-1061) thì mất. 

Năm 1061, em trai của Bhadravarman III là Chế Củ lên 
thay, hiệu Rudravarman III. Rudravarman III là một người 
tinh khôn, một mặt giao hảo bình thường nhà Lý để tránh bị 
nghỉ ngờ, mặt khác chuẩn bị quân sĩ tiến đánh Đại Việt. 
Năm 1068, Rudravarman II mang quân đánh vào các làng 
của người Việt tại Ma Linh và Địa Lý, quân Lý thua phải rút 
lên phía Bắc. 

Năm 1069, Lý Thánh Tôn (lên ngôi năm 1054) cùng Lý 
Thường Kiệt mang 30.000 quân và 200 chiến thuyền tiến 
chiếm Sri Bini (Qui Nhơn), rồi đế đô Vijaya (Bình Định), giết 
tướng giữ thành là Bố Bì Đà La trên sông Tu Mao (nay là Hà 
Giao). Rudravarman III băng rừng chạy sang Chân Lạp tị 
nạn. Tại đây hoàng gia Chăm bị người Khmer bạc đãi, 
Rudravarman III về lại Vijaya chịu cho quân Đại Việt bắt 
sống, cùng với 3.000 quân và gia quyến, hơn là qui thuận 
Angkor. Tuy vậy thành Vijaya vẫn bị quân Đại Việt tràn vào 
đốt phá trước khi rút về nước. Dân số Vijaya lúc đó được ghi 
nhận là hơn 2.560 gia đình. Để chuộc lại tự do, 
Rudravarman III xin dâng ba tỉnh phía bắc Chiêm Thành gồm 


Bố Chánh (hay Bố Chính), Địa Lý và Ma Linh (Quảng Bình và 
bắc Quảng Trị ngày nay). Lãnh địa Indrapura bị xóa tên và 
trở thành ba tỉnh của Đại Việt. Nhà Lý đổi tên Ma Linh thành 
châu Minh Linh, Địa Lý thành châu Lâm Bình, châu Bố Chánh 
được giữ nguyên tên. 

Thật ra ba châu Bố Chánh, Địa Lý và Ma Linh đã thuộc về 
Đại Việt từ lâu, từ đời nhà Tiền Lê (năm 982), cách đó gần 
80 năm. Do sức ép về dân số, nhiều gia đình nông dân 
nghèo khó không có đất canh tác trên đồng bằng sông Hồng 
và sông Cả đã tự động di cư đến đây rồi khai phá đất hoang 
và canh tác hoa mầu. Trong cuộc sống cộng cư, với thời 
gian, có thể những nhóm di dân cư này đã hòa trộn với các 
nhóm dân cư gốc Kinh có mặt từ trước, khi vương quốc Lâm 
Ấp được thành hình, hoặc với người Chăm địa phương từ 
nhiều đời để tạo thành các nhóm "dân miền Trung". Yếu tố 
Chăm do đó không còn mạnh mẽ, nếu không muốn nói là 
mất hẳn ảnh hưởng trên vùng đất này, nhường chỗ cho yếu 
tố Kinh, đầy sức sống và đông đảo hơn. Nói một cách khác, 
sự dâng đất này là một hình thức công nhận quyền sở hữu 
chính thức của nhà Lý trên một vùng đất đã thoát khỏi sự 
kiểm soát của chính quyền trung ương Chiêm Thành từ lâu. 
Sự dâng đất này còn ngụ ý là Chiêm Thành sẽ không mang 
quân sang quấy phá nữa, vì thần linh bảo vệ hoàng tộc và 
đất đai không còn nữa. Đất ở ba châu này thật ra có phì 
nhiêu hơn ở vùng Thanh Hóa (tức châu Điền), nhưng không 
phì nhiêu bằng đất ở Amavarati (Quảng Nam). Sự tranh 
chấp giữa Đại Việt và Chiêm Thành về sau trên phần lãnh 
thổ này vì tự ái dân tộc nhiều hơn vì sự mầu mỡ của đất đai. 


Sau khi nhượng hẳn cho Đại Việt ba châu phía Bắc, 
Rudravarman IlII mất uy tín trước các tiểu vương. Chiêm 
Thành bị loạn sứ quân, không ai còn nghe ai nữa. Hơn mười 
tiểu vương tự tuyên bố độc lập, kẻ mạnh mang quân đi đánh 
tiểu vương quốc yếu để mở rộng lãnh thổ hoặc gây thanh 
thế. Các tiểu vương ở phía Nam, liên minh với đế quốc 
Angkor, biến Panduranga thành trung tâm chống lại vương 
triều và các tiểu vương phía Bắc. Năm 1074, buồn phiền 
trước cảnh đất nước loạn lạc và bị các tiểu vương phía Nam 
xua đuổi, Rudravarman III (Chế Củ) dẫn gia đình sang Đại 
Việt xin tị nạn và tan biến luôn trong xã hội người Kinh. 


Triều vương thứ chín (1074-1139): tranh chấp với Đại 
Việt 

Tại Panduranga, một hoàng thân xuất thân từ 
Panduranga tên Thăn (còn gọi là Yan Visnumurti, 
Madhavamurti hay Devatamurti, tiếng Việt là Thân), cùng 
em là hoàng tử Pãn (tên Việt là Phan), đã lần lượt chinh phục 
các tiểu vương sứ quân, thống nhất lại đất nước. Năm 1074, 
Thăn được quần thần tôn lên làm vua, hiệu Harivarman IV, 
mở đầu triều vương thứ chín. 

Thăn là tên một hoàng tộc thuộc bộ tộc Cau mà dân 
chúng Panduranga cho là dòng vương tôn chân truyền của 
vương quốc Champa. Chính vì thế Harivarman IV rất tự hào 
về nguồn gốc xuất thân của mình, vì luôn tự nhận là sự kết 
hợp của hai bộ tộc lớn nhất của Chiêm Thành : cha là 
Pralaysvara Dharmaraja, dòng Narikelavansa thuộc đẳng 
cấp Ksatriya, bộ tộc Dừa ở Amaravati ; mẹ thuộc dòng 


2 


Kramukavansa, đẳng cấp Brahman, bộ tộc Cau ở 
Panduranga. Sở dĩ có sự giải thích dài dòng về nguồn gốc 
xuất thân này - nhất là nguồn gốc xuất thân của mẹ, dòng 
Brahman chính thống - vì Harivarman IV biết chắc rằng 
trong các sứ quân không ai hội đủ điều kiện về nguồn gốc 
xuất thân để có thể được tôn lên làm vua trên toàn cõi 
Chiêm Thành. 

Việc làm đầu tiên của Harivarman IV là phục hồi lại các 
đền đài đã bị tàn phá bởi quân Đại Việt và cuộc nội chiến. 
không đầy một năm sau, Chiêm Thành trở nên hùng mạnh 
trở lại. Harivarman IV mang quân sang đánh Đại Việt, giành 
lại phần lãnh thổ mà Rudravarman III đã nhượng trước đó. 

Năm 1075, viện cớ phục hồi ngôi vua cho con cháu 
Rudravarman III (Chế Củ), nhà Lý sai Lý Thường Kiệt mang 
quân chiếm lại ba châu vừa bị mất. Trước sự chống trả mãnh 
liệt của quân Chiêm, Lý Thường Kiệt phải lui binh nhưng cho 
người vẽ lại địa thế rồi đưa một số nông dân gan dạ (thật ra 
là những binh lính trá hình) vào định cư. Hay tin quân Lý bị 
Chiêm Thành đánh bại, vua Tống sai Vương An Thạch mang 
10.000 quân tiến qua biên giới tấn công Đại Việt. Lý Thường 
Kiệt lui về bảo vệ lãnh thổ phía bắc. Ba châu vừa chiếm lại 
lọt vào tay Chiêm Thành. 

Năm 1076, vua Tống sai Quách Quì kết hợp với Chiêm 
Thành và Angkor, mang 7.000 quân tiến công Đại Việt 
nhưng bị Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đánh bại. Thừa thắng, 
Lý Thường Kiệt tiến xuống chiếm đóng đế đô Phật Thành, 
Harivarman IV phải cùng con cái và một số thân tín chạy lên 
núi trốn ; tại đây phái đoàn được các sắc dân Thượng che 


chỡ. 

Quân Lý chỉ chịu rút khỏi Phật Thành khi Harivarman IV 
tuyên bố chấp nhận triều cống nhà Lý trở lại. Hay tin này, 
hoàng thân Sri Nandanavarmadeva (người Khmer) - mang 
quân vào miên Nam Chiêm Thành theo lời mời của Quách 
Quì để chống lại nhà Lý - chiếm luôn Panduranga. Vua 
Harivarman IV phải yêu cầu nhà Lý giúp đỡ. Lúc này mặc dù 
đã tuổi già sức yếu, Lý Thường Kiệt vẫn phải thân chinh đi 
đánh dẹp. Quân Khmer thua to bỏ chạy về nước, 
Harivarman IV truy đuổi và tiêu diệt hết tại Somesvara (Biên 
Hòa ngày nay). Nhà vua sai em là hoàng tử Pãên (tiếng Việt 
là Phan) chiếm thành Sambhupura (Sambor) trên sông 
Mékong, bắt được nhiều tù binh cùng vàng bạc và của cải 
mang về nước. 

Dẹp xong loạn phương Nam, Harivarman IV tập trung 
phục hồi đất nước. Mặc dù vẫn duy trì triều đình tại Vijaya, 
nhà vua sửa sang lại các nơi thờ phượng khác trên toàn 
quốc và cho xây dựng lại các thánh địa tôn giáo tại 
Indrapura (Đồng Dương) và Sinhapura (Mỹ Sơn). Hoàng tử 
Pãn đích thân đôn đốc việc trùng tu các đền thờ tại 
Sinhapura (Mỹ Sơn). Dưới triều vua Harivarman IV, Chiêm 
Thành trù phú trở lại, đền đài cung điện tìm lại những nét 
huy hòang tráng lệ ngày xưa. 

Năm 1080, Harivarman IV nhường ngôi cho con là thái tử 
Văk Pulyan Rajadvara, 9 tuổi. Tân vương lên ngôi năm 1081, 
hiệu Jaya Indravarman II (Chế Ma Na). Chú là hoàng tử Pãn 
thế quyền giám quốc. Nhưng không biết vì nguyên do nào 
mà cả triều thần và thái tử Văk đồng tôn Pãn lên làm vua, 


hiệu Sri Paramabodhisatva (Si-bà Ra-ma Bồ-đểề Sát-bà). 
Paramabodhisatva giao hảo tốt với Đại Việt, mục đích chính 
của nhà vua là duy trì sự thống nhất của Chiêm Thành, vì 
lúc đó một tiểu vương Panduranga tên Rudravarman ly 
khai, không công nhận vương quyền phương Bắc. Thật ra 
sự ly khai này đã xảy ra từ 16 năm trước, nhưng triều đình 
Vijaya vì bận lo giải quyết những vấn đề khác cấp bách hơn 
nên chưa ra tay. Tiểu vương Rudravarman bị đánh bại, 
Panduranga bị dưới quyền cai trị trực tiếp của Phật Thành 
(Vijaya). 

Năm 1086, nội bộ Chiêm Thành xảy ra nội chiến. Thái tử 
Văk (Jaya Indravarman II) được triều đình thúc đẩy muốn 
cầm quyền trở lại. Ước muốn này gặp sự phản đối của vua 
Paramabodhisatva (hoàng tử Pãn) - người muốn đưa trưởng 
nam của mình là hoàng tử Pulyan Sri Yavaraja lên ngôi - đã 
tìm mọi cách loại trừ thế lực của thái tử Văk nhưng không 
được. Cuối cùng Paramabodhisatva mất tích, phe của ông bị 
phe của thái tử Văk giết hết. Jaya Indravarman II lên ngôi và 
tiếp tục triều cống Đại Việt. Năm 1092, Jaya Indravarman II 
nhờ nhà Tống giúp đòi lại vùng đất đã mất nhưng không kết 
quaœ. 

Năm 1103, một người Việt ở phủ Diên Châu (Nghệ An) 
tên Lý Giác nổi lên làm phản. Lý Thường Kiệt vào đánh, Lý 
Giác thua chạy sang Phật Thành (Vijaya) thuyết phục vua 
Jaya Indravarman II hưng binh chiếm lại vùng đất đã mất. Lý 
Thường Kiệt một lân nữa phải thân chinh đi dẹp lọan, Jaya 
Indravarman II bị thua phải trả lại ba châu đã chiếm và chịu 
triều cống trở lại năm 1104. 


Nhà Lý liền phân chia lại các châu vừa lấy lại như sau : 
châu Bố Chánh gồm huyện Nam Bố Chánh (Bố Trạch ngày 
nay) và huyện Bắc Bố Chánh (Quảng Trạch và Tuyên Hóa 
ngày nay), châu Lâm Bình (Địa Lý cũ) gồm huyện Phong Lộc 
(Quảng Ninh ngày nay) và huyện Phong Đăng (sau gọi là 
Phong Phú, tức huyện Lệ Thủy ngày nay). Hai huyện Phong 
Lộc và Phong Phú là vựa lúa lớn nhất của đất Indrapura. 
Châu Minh Linh (Ma Linh cũ) được chia thành hai huyện Vĩnh 
Linh và Gio Linh. 

Năm 1113, cháu Jaya Indravarman II là Harivarman V lên 
ngôi, tân vương giữ nguyên chính sách cai trị của chú, quan 
hệ giữa Chiêm Thành và Đại Việt rất là thân thiết. 
Harivarman V trị vì đến năm 1129 thì mất không người kế vị, 
Chiêm Thành lâm cảnh loạn lạc. Vương triều Panduranga 
không chịu sự cai trị của Vijaya, liên kết với Chân Lạp đánh 
lại. Hai miền Nam Bắc đánh phá lẫn nhau trong suốt 10 năm 
(1129-1139). 

Triều vương thứ mười (1139-1145) : dưới sự khống chế của 
người Khmer 

Năm 1129 Harivarman V mất, hoàng triều Champa tôn 
người con nuôi của nhà vua tên Po Sulika lên thay, hiệu Jaya 
Indravarman III. Vì không có quan hệ gia tộc trực tiếp với 
dòng vua cũ, Jaya Indravarman III phải tự nhận có quan hệ 
xa xôi với các triều vua trước để được dân chúng phục tùng. 
Theo các bia ký đọc được tại Đồng Dương và Po Nagar, Jaya 
Indravarman III sinh năm 1106, được nhận vào hoàng tộc 
năm 1129 tước Devaraja, được phong vương (Yuvaraja) năm 
1133. Jaya Indravarman III xây thêm nhiều tượng thần Siva, 


Visnu và Linga trong những năm 1139, 1142 và 1143 tại 
Indrapura và Kauthara để xác nhận ông là truyền nhân của 
đẳng cấp Brahman. 

Cùng thời gian này, năm 1112, tại Chân Lạp vua 
Suryavarman II lên ngôi. Năm sau tân vương xua quân đánh 
chiếm Chiêm Thành. Tham vọng của nhà vua được thời cuộc 
hỗ trợ vì bên Trung Hoa nhà Tống đang bận chống quân Kim 
(Mãn Châu) ; vua Lý Thần Tông chết sớm, Lý Anh Tôn còn 
quá nhỏ, các tướng lãnh tranh quyền, Đại Việt bị suy kém. 
Năm 1128, được Nam Chiêm Thành hỗ trợ, Suryavarman li 
dẫn 20.000 quân, đi trên 700 chiến thuyền, đổ bộ vào Thanh 
Hóa đánh phá và cũng là một cách răn đe Đại Việt không 
nên hỗ trợ Bắc Chiêm Thành, bị Angkor liên tục đánh phá từ 
1030. Không chịu đựng nổi sự hà hiếp của người Khmer, đời 
sống dân chúng Chăm rất là khổ sở. Dưới sự cai trị hà khắc 
của người Khmer, một số vương tôn Chăm chạy vào Đại Việt 
xin tị nạn (Cụ Ông và 30 gia nhân, Kim Đình A Phú và 4 gia 
nhân, Tư Bồ Đà La cùng 30 gia nhân, Êng Ma và Êng Câu...). 
Trong những năm 1131 và 1136, quân Nam Chiêm Thành và 
Chân Lạp hợp nhau đánh phá Nghệ An và bờ biển Thanh 
Hóa. 

Năm 1132, viện cớ Jaya Indravarman III không chịu hợp 
tác tấn công Đại Việt, Suryavarman II tiến quân lần nữa 
sang đất Chiêm Thành: đế đô Vijaya bị chiếm năm 1145. 
Jaya Indravarman Ill mất tích trên chiến trường (được dân 
chúng thờ dưới tên Rudraloka), những người chống lại quân 
Khmer đều bị xử trảm. Suryavarman II tự xưng là hoàng đế 
của cả Chân Lạp lẫn Chiêm Thành. Kể từ 1145 đến 1149, 


lãnh thổ đế quốc Khmer được nới rộng lên phía Bắc, từ 
Champassak (Nam Lào) đến đèo Hải Vân (Bắc Chiêm 
Thành), người Khmer trực tiếp điều khiển binh lực Chiêm 
Thành. 


Triều vương thứ mười một (1145-1318): xung đột với 
Angkor 

Năm 1145 hoàng thân Parabrahman được triều thần đưa 
lên kế vị Jaya Indravarman III, hiệu Rudravarman IV. Vừa lên 
ngôi, Rudravarman IV cùng con trai là Ratnabhumivijaya 
(hoàng tử Sivanandana) bị quân Khmer truy lùng ráo riết 
phải bỏ Vijaya chạy vào Đại Việt lánh nạn. Thời gian sau, 
Rudravarman IV băng rừng về lại Panduranga lập chiến khu 
trên cao nguyên, nhiều bộ lạc Thượng gia nhập quân kháng 
chiến rất đông. Trên đường chạy loạn, Rudravarman IV lâm 
bệnh mất năm 1147 (dân chúng thờ dưới tên Brahmaloka 
hay Parabrahmaloka), con là thái tử Ratnabhumivijaya lên 
thay, hiệu Jaya Harivarman I (Chế Bì Ri Bút). 

Trên cao nguyên, Jaya Harivarman I được đông đảo người 
Thượng và người Khmer (có thể là người Thượng thuộc hệ 
ngôn ngữ Môn Khmer) ủng hộ. Nhà vua tổ chức kháng chiến 
chiếm lại Panduranga, nhưng lãnh thổ Bắc Chiêm Thành 
(Vijaya) vẫn còn nằm trong tay người Khmer, do em rể vua 
Jaya Indravarman III là hoàng tử Hariveda (đẳng cấp 
Ksatriya) cai trị. Vương quốc Chiêm Thành bị chia đôi. 

Năm 1148, vua Khmer (Jaya Indravarman III) cử tể tướng 
Sankara cùng tướng Sipakhya tấn công Panduranga, nhưng 
bị quân Chăm đánh bại tại đồng bằng Kayey, tỉnh Virapura 


(tiếng Khmer là Rajapura, tiếng Việt là Phan Rang). Thừa 
thắng xông lên, năm 1149, Jaya Harivarman I dẫn đầu đoàn 
quân Chăm, Thượng chiếm thành Vijaya, giết Hariveda trên 
sông Yami (sông Hà Giao, Bình Định), thống nhất lại đất 
nước. Kinh đô đặt tại Vijaya. 

Do phân chia quyền lợi không đồng đều, người Rhadé, 
Bahnar và nhiều bộ lạc Thượng khác tôn Vansaraja (Ưng 
Minh Diệp), anh rể Jaya Harivarman I, lãnh đạo phong trào 
kháng chiến chống lại Jaya Harivarman I. Năm 1150, sau khi 
xưng vương tại Madhyamagrama (ngày nay là An Khê, cạnh 
núi Yang Mung), Vansaraja dẫn đại quân xuống đồng bằng 
tấn công người Chăm, nhưng bị đánh bại tại làng Slay. Jaya 
Harivarman I tiến lên cao nguyên càn quét quân nổi loạn, 
Vansaraja phải chạy vào Đại Việt xin nhà Lý giúp đỡ đưa về 
làm vua. Lý Anh Tôn sai thương chế Nguyễn Mông mang 
5.000 binh sĩ từ Thanh Hóa và Nghệ An vào đánh Chiêm 
Thành. Chiến trận đã diễn ra rất là khốc liệt tại Dalva (Đông 
Hà) và Lavan (La Vang), cả Nguyễn Mông lẫn Vansaraja đều 
bị tử trận. Trong những năm sau (1151-1155), quân Chiêm 
Thành thường xuyên vào lãnh thổ Đại Việt (Nghệ An) cướp 
phá, vua Lý Anh Tôn định cất quân đi chinh phạt nhưng Jaya 
Harivarman I chịu dâng nhiều phẩm vật quí giá nên thôi, 
thực sự nhà Lý cũng e ngại sức mạnh quân sự của Chiêm 
Thành. 

Vì dồn hết mọi năng lực vào chiến tranh đánh dẹp nội 
loạn và ngoại xâm, đời sống dân chúng Chiêm Thành trở 
nên cơ cực, nhiều lãnh chúa địa phương nổi lên chống lại 
triều đình trung ương. Năm 1151, Jaya Harivarman I phải 


hao tổn nhiều công sức lắm mới khuất phục được những 
cuộc nổi loạn tại Amavarati. Vừa dẹp loạn phương Bắc, Jaya 
Harivarman I lại phải đương đầu với những cuộc nổi loạn tại 
Panduranga, do người Khmer đỡ đầu. Phải mất năm năm 
(1151-1155), nhà vua mới dẹp xong được loạn và sau 1160 
Chiêm Thành tìm được lại sự hùng mạnh của quá khứ và 
giao hảo tốt với các lân bang. 

Năm 1162, Jaya Harivarman I băng hà truyền ngôi cho 
con là hoàng tử Sakan Vijaya, hiệu Jaya Harivarman II. Năm 
1167 Sakan Vijaya bị hoàng thân Vatuv Gramapuravijaya 
soán ngôi, hiệu Jaya Indravarman IV. 

Trong những năm 1164-1166, quân Chiêm Thành thường 
xuyên tổ chức đánh cướp các tàu buôn Ả Rập qua lại trên 
Biển Đông và tiến lên đánh phá các làng xã của Đại Việt tại 
châu Lâm Bình và Minh Linh. Năm 1167, Lý Anh Tôn sai Tô 
Hiến Thành mang quân đánh Chiêm Thành. Jaya 
Indravarman IV vội cử người sang cống nạp, Tô Hiến Thành 
lui quân về nước. Quà cáp thường là chiến lợi phẩm cướp từ 
các tàu buôn Ả Rập. Chính vì những hành vi cướp bóc tàu 
thuyền này mà nhà Tống từ chối không phong vương cho 
Jaya Indravarman IV, mặc dầu đã cử nhiều phái đoàn sang 
Trung Hoa triều cống. 

Jaya Indravarman IV (1151-1205), còn gọi là Po Klong 
Girai, Po Klong Garai hay Po Klău Girai, là người có công xây 
đập Chaklin (Nha Trinh) và hai mương dẫn nước (mương Cái 
và mương Đực) tại Phan Rang để canh tác nông nghiệp. 
Theo truyền thuyết, Po Klong Garai - còn gọi là Vua Lác, con 
của nữ thần Po Sah Ino - lúc mới sinh ra đã mắc bệnh cùi, 


may nhờ có rắn naga liếm nên lành bệnh. Tuy mang bệnh 
cùi từ lúc còn trẻ nhưng nhà vua đã tỏ ra đắc lực trong việc 
chiến chinh. Khi băng hà, nhà vua dân được chúng thờ trong 
tháp Po Klong Garai (tháp Chàm Phan Rang, phường Lưu 
Vinh, thị xã Tháp Chàm). 

Jaya Indravarman IV quyết chí phục thù đế quốc Angkor 
về việc xâm chiếm và đô hộ Chiêm Thành. Quân lực Chiêm 
Thành dưới thời Jaya Indravarman IV rất giỏi về tượng binh 
và thủy chiến. Năm 1170, sau khi điều đình với Đại Việt giữ 
thế trung lập (bằng phẩm vật triều cống), Jaya Indravarman 
IV mang đoàn tượng binh tấn công Chân Lạp, lúc đó do vua 
Dharanindravarman II cai trị. Cuộc chiến kéo dài một năm, 
bất phân thắng bại (quân Khmer cũng dùng tượng binh đối 
chọi), sau cùng quân Chiêm phải rút về nước vì hết lương 
thực. 

Năm 1171, một quan nhân gốc Hoa (không rõ tên) - quê 
ở Ki Yang Kiun, Quí Châu, thuộc đảo Hải Nàm, bị chìm tàu 
trôi giạt vào bờ biển Chiêm Thành - được dân chúng dẫn đến 
trình diện Jaya Indravarman IV. Người này chỉ cho vua Chiêm 
cách cưỡi ngựa xung trận thay vì dùng voi như trước, điều 
này làm nhà vua rất thích thú vì hiệu quả thần tốc và gọn 
nhẹ của nó. Sau khi nắm vững được thuật cỡi ngựa, Jaya 
Indravarman IV cử một đoàn người sang Cửu Châu, đảo Hải 
Nàm, mua hết ngựa chiến nhưng bị vua Tống không cho bán 
(vì những hành vi hải tặc trước đó). Đoàn thương buôn 
Chăm nổi giận bắt người, đốt những trại nuôi ngựa không 
chịu bán. Dân Hải Nàm quá lo sợ phải bán cho họ một số 
ngựa mới được yên, nhưng không đủ để thành lập một đội 


ky binh. Năm 1172, Jaya Indravarman IV cử một đoàn người 
khác sang Trung Hoa triều cống, trả về những thường dân bị 
bắt và yêu cầu xin được mua ngựa, vua Tống vẫn từ chối. 

Không mua được ngựa, jaya Indravarman IV tấn công 
Chân Lạp bằng đường thủy (năm 1176). Nhà vua cho đóng 
thêm nhiều tàu chiến, tập dượt thủy binh. Năm 1177, Jaya 
Indravarman IV đi thuyền từ cửa sông Cửu Long vào chiếm 
Vrah Nagar (Prah Nokor, ngày nay là Sài Gòn). Quân Chiêm 
tịch thu nhiều chiến lợi phẩm và bắt theo nhiều tù binh 
khmer về nước. Những tù binh này lúc đầu có bị bạc đãi, 
nhưng về sau được đối xử tử tế để trở thành dân Chăm và 
hội nhập hoàn toàn vào xã hội dân Chiêm Thành. 

Trong số tù binh này có một vương tôn Khmer, sau này là 
Jayavarman VII. Lúc còn ở Chiêm Thành, Jayavarman VII học 
được cách tổ chức xã hội, cách huấn luyện binh sĩ thủy bộ 
và còn kết thân được với nhiều hoàng thân của xứ này. Ông 
được thả về nước năm 1186 để kế nghiệp anh là vua 
Yasovarman II, bị soán ngôi. 

Về lại Chân Lạp, Jayavarman VII kết nghĩa với một vương 
tôn Chăm tên Sri Vidyanandana, quê ở Tumpraukvijaya (một 
làng ở Bình Định), đến Chân Lạp lập nghiệp từ 1182. Sau khi 
dẹp được loạn ở Malyan (hay Mou Leang, một làng ở vùng 
phía Đông Chân Lạp), hoàng thân Sri Vidyanandana được 
Jayavarman VII phong một tước hoàng tộc Khmer là 
Yuvaraja. Năm 1190, Jayavarman VII sai Vidyanandana đi 
đánh Chiêm Thành, ông chiếm được Vijaya, bắt sống Jaya 
Indravarman IV mang về Chân Lạp. Hoàng tử In (anh em cột 
chèo với Jayavarman VII) được phong làm tiểu vương xứ 


Nagara Vijaya (Bắc Chiêm Thành), hiệu Surya Jayavarman 
(hay Surya jayavarmadeva), hoàng thân Vidyanandana được 
phong làm tiểu vương xứ Rajapura (Nam Chiêm Thành), hiệu 
Suryavarman (còn gọi là Suryavarmadeva hay Bố Trì), cả hai 
đều đạt dưới sự lãnh đạo của Jayavarman VII. Vương quốc 
Chiêm Thành trở thành một thuộc địa của Chân Lạp. 
Panduranga và Vijaya là hai tỉnh của đế quốc Angkor. Người 
Thượng trên Tây Nguyên không công nhận vương quyền mới 
này đã cùng một số vương tôn Chăm khác tổ chức đánh phá 
Amavarati, Vijaya và Panduranga. 

Năm 1191 tại Vijaya, Surya Jayavarman (hoàng tử In) bị 
Rasupati, một hoàng thân Champa, đánh bại phải chạy về 
lại Chân Lạp. Rasupati tự xưng là vua xứ Vijaya, hiệu Jaya 
Indravarman V. Không nhìn nhận vương quyền mới này, 
Jayavarman VII cho  Jaya Indravarman IV (cựu vương Chiêm 
Thành và cũng là thân phụ của hoàng tử In) về Bắc Chiêm 
Thành chiếm lại ngôi báu. Jaya Indravarman IV được 
Suryavarman (hoàng thân Sri Vidyananda) tiếp sức mới 
chiếm được Vijaya, Rasupati (Jaya Indravarman V) bị xử 
trảm. Thay vì giao thành lại cho vua Chăm cũ, Suryavarman 
chiếm luôn Vijaya ; Jaya Indravarman IV liền kêu gọi dân 
chúng tại Amavarati và các làng Ulik, Vyar, Jriy, Traik chống 
lại. Năm 1192, Jaya Indravarman IV bị tử trận tại Traik. 
Suryavarman thống nhất lại đất nước, lên ngôi vua và tìm 
cách tách khỏi ảnh hưởng của đế quốc Angkor. 

Hay tin hoàng thân Suryavarman làm phản, Jayavarman 
VII cử đại quân, trong số này có cả người Thượng (do tướng 
Jai Ramya cầm đầu), sang đánh Chiêm Thành. Cuộc chiến 


kéo dài từ 1193 đến 1194, đại quân Khmer bị đánh bại. Thay 
vì theo quân Khmer về nước, một người Djarai tên Sri Agara 
chiếm một vùng đất lớn từ Amavarati đến Pidhyan (Phú 
Giang, bắc Phú Yên) rồi tự xưng vương năm 1193, hiệu Patau 
Ajna Po Ku. 

Tuy đẩy lui được quân Khmer, Suryavarman vẫn lo sợ. 
Năm 1194, ông dời cư lên Amaravati (Quảng Nam) tránh 
nạn và giao hảo tốt với Đại Việt năm 1198, bằng cách triều 
cống hằng năm, và được vua Lý Cao Tông (Long Cán) phong 
vương năm 1199. Đất nước được thái bình trong vài năm thì 
Suryavarman bị chú là Yuvaraja on Dhanapati Grama (Bố 
Do) soán ngôi năm 1203. Dhanapati Grama đưa quân Khmer 
vào chiếm Amaravati, Suryavarman dẫn một hải đội hơn 
200 chiến thuyền chạy vào cửa Cửu La (Nghệ An) xin tị nạn. 
Tại đây, vị hoàng thân Chăm (người Việt gọi là Bố Trì) bị Dĩ 
Mông và Phạm Giêng, hai quan trấn thủ Nghệ An, nghi ngờ. 
Suryavarman rất buồn lòng, dùng mưu đốt thuyền của Phạm 
Giêng và giăng buồm ra khơi mất tích. 

Dhanapati được lệnh vua Khmer đánh dẹp các cuộc nổi 
loạn tại Chiêm Thành, đặc biệt là trên cao nguyên. Patau 
Ajna Po Ku bị bắt sống đem về Chân Lạp trị tội. Dhanapati 
được phong toàn quyền cai trị xứ Chiêm Thành. Chiêm 
Thành trở thành một tỉnh của đế quốc Angkor lần thứ hai. 
Dhanapati được con trưởng của jaya Harivarman II (1162- 
1167), sinh sống tại Chân Lạp, tên Ansaraja Turaivijaya phụ 
lực cai trị Chiêm Thành. Turaivijaya cai quản đất Amavarati, 
tổ chức nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Đại Việt (Nghệ An) 
trong những năm 1207, 1216 và 1218 ; tất cả đều bị quan 


trấn thủ Nghệ An Lý Bất Nhiêm đẩy lui. Chiêm Thành bị đế 
quốc Angkor tái đô hộ trong suốt 17 năm (1203-1220). Năm 
1220 bị quân Xiêm La làm áp lực tại chính quốc, quân 
Khmer rút khỏi Chiêm Thành. Trong gần 100 năm chống chọi 
và bị Angkor đô hộ, Chiêm Thành bị kiệt quệ. 

Quân Chân Lạp vừa rút khỏi Chiêm Thành, hoàng tử 
Ansaraja Turaivijaya (tên Khmer là Sri Ajirang) được hoàng 
tộc Chăm tôn lên làm vua, hiệu Jaya Paramesvaravarman II, 
đóng đô tại Viyaja. Vừa lên ngôi, tân vương cho xây lại 
những tượng đài bị đập phá tại tháp Sri Sanabhadresvara 
(Mỹ Sơn) và Po Nagar (Nha Trang), xây thêm các đập nước, 
mở rộng diện tích dinh điền, đất nước phồn thịnh trở lại ; 
nhiều bộ lạc Thượng trên Tây Nguyên về thần phục. Năm 
1230, hoàng tử Abhimanyuvarman, một vương tôn tỉnh 
Pankaja người Cathei, được Jaya Paramesvaravarman II cử 
làm thống lãnh đất Panduranga. Những tiểu vương kế 
nghiệp ông được biết đến sau này tại Panduranga là Po 
Unvavah, Po Binasur, Po Putrik v.v... (Tên những vương tôn 
Chăm tại miền Nam Chiêm Thành, hay tại Panduranga sau 
này, đều kèm theo chữ Po (Pô, Pu, Pou hay Poh), có nghĩa là 
Ông, Ngài hay Vua). Năm 1244, vua Chiêm tổ chức nhiều 
đợt tấn công vào duyên hải Nghệ An và Thanh Hóa, chiếm 
đóng Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh. 

Tại Đại Việt, sau khi ổn định triều chính, năm 1252 Trần 
Thái Tôn dẫn đại quân đi đánh Chiêm Thành. Cuộc tiến công 
kéo dài gần một năm, thành Vijaya thắt thủ, vương phi Bố 
Gia La cùng nhiều cung phi, tù binh và quan chức triều đình 
Chăm bĩ bắt mang về Đại Việt. Jaya Paramesvaravarman II 


bị tử trận năm 1254, em là hoàng tử Sakan Vijaya lên thay, 
hiệu Jaya Indravarman VI. Jaya Indravarman VI duy trì giao 
hảo với Đại Việt, triều cống đều đặn. Năm 1257, nhà Trần 
rút quân về nước, lúc đó đang bị quân Nguyên (Mông Cổ) đe 
dọa. 

Năm 1257, Jaya Indravarman VI bị ám sát, hoàng tử 
Pulyan Sri Yuvaraja, con người chị (công chúa Suryadevi) lên 
thay, hiệu Jaya Sinhavarman VI. Năm 1266, hoàng tử Chay 
Nuk, con Jaya Paramesvaravarman II, lên kế vị, hiệu 
Indravarman V. Indravarman V tiếp tục giao hảo tốt với Đại 
Việt. Năm 1278, Indravarman V sai hai sứ giả (Bồ Tinh và Bồ 
Đột) sang Đại Việt xin bảo hộ và thành lập một liên minh 
chống lại quân Mông Cổ. 

Hay tin này, năm 1281, vua Nguyên (Hốt Tất Liệt) cử hữu 
thống chế Toa Đô (Sogatu) và tả thống chế Lưu Thâm cùng 
tham chính A Lý và Ô Mã Nhi mang 10 vạn thủy binh từ 
Quảng Châu sang Chiêm Thành buộc Indravarman V phải 
đích thân về Trung Nguyên triều cống. Không chống nổi 
quân Mông Cổ, Indravarman V chịu đặt Chiêm Thành dưới sự 
bảo hộ của nhà Nguyên năm 1282. Toa Đô được nhà Nguyên 
phong làm thống đốc toàn quyền cai trị xứ Chiêm Thành, 
tiểu vương Chăm nào chịu theo quân Nguyên đều được 
phong làm phó vương. 

Hoàng tử Harijit Po Devada Svor (hay Po Depitathor), con 
Indravarman V, cùng mẹ là hoàng hậu Gaurendraksmi, 
không chấp nhận sự đô hộ của Mông Cổ rút vào rừng, tổ 
chức kháng chiến. Harijit mộ được khoảng 20.000 người, 
gồm đủ mọi các sắc tộc Thượng sinh sống trên cao nguyên 


Ya Heou, phía tây bắc Chiêm Thành, tấn công quân Nguyên 
trên khắp lãnh thổ Bắc Chiêm Thành. Năm 1283, Toa Đô dẫn 
đầu một đoàn quân gồm 5.000 người, 100 tàu và 250 
thuyền đi dọc theo bờ biển và các con sông lớn đổ bộ lên 
Tây Nguyên nhưng bị đánh bại. Quân Mông Cổ - một phần bị 
bệnh tật, không chịu đựng nổi khí hậu nóng nực của miền 
nhiệt đới, một phần vì đói kém, thiếu tiếp liệu từ lục địa - 
phải rút về trấn giữ đồng bằng. 

Tháng 4-1285, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi mang hải đội từ 
Chiêm Thành, trong đó có đội thủy binh người Chăm, tiến 
lên ra Bắc hợp với Thoát Hoan vây thành Thăng Long, kinh 
đô của Đại Việt. Quân của Thoát Hoan bị quân Trần đánh bại 
phải rút về nội địa, quân của Toa Đô bị đánh tan tại Nghệ 
An. Toa Đô bị chết tại trận, quân Trần bắt được rất nhiều tù 
binh Mông Cổ và Chăm, trong đó có hai tướng Chăm tên Lậu 
khê và Na Liên, bị trả về cho vua Chiêm Thành xử tội. 
Những binh lính Chăm khác theo Mông Cổ, không dám về lại 
quê cũ, theo quân Nguyên về Hoa lục và được cho định cư 
trên đảo Hải Nàm, bờ biển nam Quảng Châu, nơi đã có 
nhiều người Chăm khác đến lập nghiệp từ năm 992 dưới thời 
Lưu Kỳ Tông. Những binh lính Chăm này, đa số theo đạo Hồi, 
đã lập gia đình với người địa phương và ở lại lập nghiệp. Đây 
là đợt di dân thứ hai của người Champa ra hải ngoại. 

Năm 1288 Indravarman V mất, hoàng tử Harijit lên ngôi, 
hiệu Jaya Sinhavarman III (Chế Mân), đặt kinh đô tại Vijaya. 
Mặc dù không triều cống nhà Trần, bang giao giữa Đại Việt 
và Chiêm Thành rất là thắm thiết. Chỉ một thời gian ngắn 
sau Chiêm Thành hùng mạnh trở lại, các vương quốc lân 


bang, trong có Đại Việt cử người sang thông hiếu đều đặn. 
Nhiều đền đài được xây cất cả tại đồng bằng lẫn trên cao 
nguyên. Chế Mân cho xây một tháp trên đồi Chok Hala, gọi 
là đồi Trầu, để dân chúng đến tế lễ, sau này là tháp Po Klong 
Garai (Tháp Chàm Phan Rang). 

Năm 1292 và 1293, trên đường tiến đánh Java 
(Indonesia) và Madjapahit (Mã Lai) quân Mông Cổ xin vào bờ 
mua tiếp liệu nhưng bị Chế Mân từ chối, phải giương buồm 
đi tiếp. Cũng nên biết Chế Mân có rất nhiều quan hệ tình 
cảm với các tiểu vương Nam Đảo. Vợ cả của Chế Mân là 
vương phi Bhaskaradevi, con một đại vương Java ; thứ phi là 
hoàng hậu Tapasi, con gái một tiểu vương Yavadvipa (Mã 
Lai). Lãnh thổ Chiêm Thành trong thời kỳ này được nới rộng 
lên cao nguyên Darlac và Langbian, Chế Mân cho xây một 
đền thờ tại Yang Prong (An Khê) để đón nhận phẩm vật triều 
cống của những bộ lạc Thượng trên Tây Nguyên. 

Năm 1301, cựu hoàng Đại Việt là Trần Nhân Tôn, sau khi 
nhường ngôi cho con là Trần Anh Tôn, đi thăm các nước láng 
giềng. Khi thăm Chiêm Thành, Trần Nhân Tôn được Chế Mân 
tiếp đãi nồng hậu và đã ở lại đây 9 tháng. Để tạ ơn, khi ra 
về cựu vương hứa gả công chúa Huyền Trân (em gái Trần 
Anh Tôn) cho Chế Mân. Cuối năm 1301, Chế Mân sai Chế Bồ 
Đày mang lễ vật sang cưới Huyền Trân. Triều đình nhà Trần 
có nhiều người không thuận, cuộc thương thảo kéo dài từ 
1302 đến 1305 ; sau cùng, mùa hè năm 1306, Chế Mân 
thuận tặng cho nhà Trần hai châu Ô và châu Rí (châu Lý), 
phía bắc đèo Hải Vân, để làm quà cưới, nhà Trần mới chịu và 
sai Đoàn Nhữ Hài đưa Huyền Trân về Chiêm Thành. Tại đây, 


Huyền Trân được Chế Mân đặt tên là hoàng hậu 
Paramesvari. 

Châu Ô và châu Rí là đề tài tranh chấp giữa Đại Việt và 
Chiêm Thành trong thời gian sau đó. Năm 1307, Trần Anh 
Tôn đặt tên lại hai châu mới này thành Thuận châu (Quảng 
Trị) và Hóa châu (Thừa Thiên và một phần Quảng Nam ngày 
nay), rồi giao cho Đoàn Nhữ Hài cai quản. Châu Thuận gồm 
các huyện Đăng Xương (nay là Triệu Phong), Hải Lăng, 
Phong Điền , Quảng Điền và Hương Trà. Châu Hóa gồm các 
huyện Phú Vang, Phú Lộc, Diên Phước và Hòa Vang. Người 
Chăm sống trong các làng La thỉ, Tác Hồng và Đà Bồng nổi 
lên chống sự cai trị của người Việt. Để trấn an dân Chăm, 
Đoàn Nhữ Hài chấp nhận để người Chăm chịu sự quản trị 
trưc tiếp của các nhân sĩ Chăm địa phương và cho miễn 
thuế ba năm. 

Về chủ quyền, nông dân Việt đã đến lập nghiệp và khai 
phá hai châu này từ lâu, nhất là trong thời gian có chiến 
tranh với Mông Cổ. Thật ra sự sát nhập này, trên bình diện 
nào đó, chỉ là sự hợp thức hóa một sự kiện đã rồi, vì quan hệ 
cộng sinh giữa hai chủng tộc đã diễn ra từ lâu đời. Những 
cuộc hôn nhân dị chủng chắc chắn không phải là những 
trường hợp ngoại lệ, với thời gian dân cư Việt có lẽ đã đông 
hơn dân cư Chăm tại đây. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI VI 


Bùng lên trước khi tàn lụi 
Dấu ngoặc về công chúa Huyền Trân 

Sau 5 năm thương lượng gay go giữa hai triều đình về 
của hồi môn, năm 1306 vua Trần Anh Tôn chấp thuận gả 
công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, bù lại lãnh thổ bắc 
Chiêm Thành (Indrapura) : châu Ô và châu Lý thuộc nhà 
Trần. Cuộc hôn nhân dị chủng này đã trở thành tranh chấp 
giữa hai dân tộc và hai triều đình suốt thời gian sau đó. Cho 
đến nay chưa một tài liệu nào giải thích về trường hợp công 
chúa Huyền Trân một cách rõ ràng và có tính thuyết phục. 
Người Chăm tố cáo nhà Trần lợi dụng cuộc hôn nhân này để 
chiếm đoạt đất đai của họ. Thơ văn Việt Nam bênh vực 
Huyền Trân như là nạn nhân của một vụ đổi chác chính trị 
và đả kích Chế Mân (với những lời lẽ khiếm nhã) dám sánh 
ngang hàng với người Việt... 

Những lý luận vừa kể chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về 
phong tục tập quán của người Chăm. Khi cựu vương Trần 
Nhân Tôn hứa gả Huyền Trân cho Chế Mân, ông muốn thành 
lập một liên minh quân sự chống lại quân Mông Cổ khi bị tấn 
công. Nhưng chiến lược này đã không được quần thần chấp 
nhận vì không muốn một sự pha chủng nào trong quan hệ 
hoàng gia. 

Có lẽ bà hoàng hậu thứ ba này của Chế Mân đã rất được 


sủng ái nên sử tích Chăm kể rằng Huyền Trân được nhà vua 
đưa đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh của Chiêm 
Thành. Các suối nước nóng dọc bờ biển miền Trung được 
dành riêng cho bà tắm rửa, kể cả suối Vĩnh Hảo (huyện Tuy 
Phong, Phan Thiết), để hạnh phúc của vua và hoàng hậu 
được bền lâu. Nhưng hạnh phúc đã không dài lâu. Hơn một 
năm sau, tháng 5-1307 Chế Mân từ trần. Hung tin đến tai 
nhà Trần bốn tháng sau đó, tháng 9-1307. Lo sợ em gái 
mình bị hỏa thiêu, Trần Nhân Tôn sai quan nhập nội hành 
khiển thượng thư tả bộc sạ Trần Khắc Chung và quan an phủ 
sứ Đặng Văn sang Chiêm Thành phúng điếu rồi tìm kế đưa 
Huyền Trân về. 

Việc hỏa thiêu vợ khi vua băng hà là hoàn toàn bịa đặt. 
Nếu Huyền Trân bị triều đình Chiêm Thành bắt chết theo 
Chế Mân thì bà đã bị hỏa thiêu từ lâu rồi, vì theo tục lệ của 
người theo đạo Hồi hay Bà La Môn xác người chết chỉ giữ tối 
đa là 7 ngày sau đó phải đem hỏa thiêu. 

Thật ra trong vụ này triều đình Chiêm Thành đã quyết 
định trả Huyền Trân về lại cho nhà Trần để đòi lại hai châu Ô 
và Rí nên đã tiếp đón phái đoàn Trần Khắc Chung một cách 
ân cần và cấp hơn 300 thủy binh hộ tống. Sự từ khước kết 
nghĩa suôi gia này có một ý nghĩa đặc biệt, nó thể hiện sự từ 
chối hợp tác giữa hai nền văn minh và văn hóa khác nhau, 
một bên là văn minh văn hóa Khổng Mạnh và một bên là 
văn minh văn hóa Ấn Độ. Cả hai vương triều gần như chấp 
nhận sự khác biệt đó và không muốn có một sự hòa hợp 
nào. 

Còn chuyện hỏa thiêu có lẽ đã do Trần Khắc Chung thêu 


dệt ra để được Trần Anh Tôn cử sang Chiêm Thành đón 
Huyền Trân về nước. Sau khi gặp lại người yêu, thay vì căng 
buồm về Bắc ông dẫn Huyền Trân ra một hoang đảo tư 
thông với nhau trong suốt một năm liền, đến mùa thu năm 
1308 mới lên thuyền về lại Thăng Long. Đoàn thủy binh 
Chăm lúc đó mới được giao trả cho Chiêm Thành để báo cáo 
sự việc. 

Cũng nên biết, nhà Trần áp dụng chế độ nội hôn để bảo 
vệ quyền lợi hoàng tộc. Việc Trần Khắc Chung tư thông với 
Huyền Trân được coi là bình thường. Nhưng triều đình Chăm 
không chấp nhận và rất căm hận về chuyện này, vì Huyền 
Trân là hoàng hậu Champa bị một quan Việt thông dâm xúc 
phạm đến danh dự hoàng triều và tín ngưỡng quốc gia. Có 
lẽ cũng chính vì thế mà Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc 
Tảng (con Trần Hưng Đạo) mắng "họ tên người này không 
tốt, có lẽ nhà Trần mất vì người này chăng?", vì Khắc là 
thắng, Chung là tàn (thắng xong thì tàn lụi theo). Cuộc tình 
sử tay ba này ít được người đời nhắc tới mà chỉ nói về cuộc 
hôn nhân dị chủng mà thôi. 

Về phía Chiêm Thành, đền thờ Chế Mân được lập tại Tháp 
Po Klong Garai (Tháp Chàm, Phan Rang) và tại Yan Prong (An 
Khê, Đắc Lắc) cạnh núi Se San. Dân chúng thờ ông dưới tên 
Sri Jaya Sinhavarma Lingesvara. 

Hoàng tử Po Sah - 23 tuổi, con của chánh hậu 
Bhaskaradevi (người Java), tước Pulyan Mahendravarman 
tiểu vương lãnh địa từ sông Vok (sông Bung) đến bắc Bình 
Định (Bhumana) - lên thay năm 1307, hiệu Jaya 
Sinhavarman IV (còn gọi là Chế Chí hay Chế Dà La). Việc 


đầu tiên của tân vương là xúi giục dân Chăm tại Thuận châu 
và Hóa châu nổi loạn. 

Năm 1311, Trần Anh Tôn tấn công Chiêm Thành, bắt Chế 
Chí về giam tại cung Gia Lâm (và mất năm 1313), đưa em 
trai của Chế Chí là Chế Đà A Bà Niêm lên thay, hiệu Chế 
Năng. Năm 1314 Chế Năng kéo quân ra Bắc chiếm lại châu 
Ô và châu Rí và chỉ bị đẩy lui năm năm sau đó. Năm 1318, 
quân Trần tiến xuống Đồ Bàn, Chế Năng cùng hoàng gia 
chạy sang java lánh nạn, triều đình Chiêm Thành bị bỏ 
trống. 

Đây là đợt di dân thứ ba của người Chăm ra hải ngoại. 
Chế Năng là con thứ hậu Tapasi, người Yavadvipa. 

Triều vương thứ mười hai (1318-1390) : tột đỉnh 

Năm 1318, nhà Trần phong một tướng Chăm tên Thủ 
(Patalthor) lên ngôi, hiệu Chế A Năng (hay Thành A vương, 
tương đương với tước phó vương của Đại Việt). Vì không 
thuộc dòng dõi bộ tộc Cau và Dừa, Chế A Năng liên tục bị 
triều thần chống đối từ 1323 đến 1326. Để có sự chính 
thống, năm 1323 Chế A Năng cử em trai là Pao Yeou 
Patseutcho đi sứ sang Trung Hoa xin nhà Nguyên công nhận. 
Hay tin này, năm 1326 nhà Trần mang quân sang đánh 
nhưng bị đẩy lùi. Chiêm Thành sống trong thái bình cho tới 
1342. 

Năm 1336 Chế A Năng từ trần, con ruột là Chế Mỗ và con 
rể là Trà Hoa Bồ Đề tranh ngôi vua trong 6 năm, Chiêm 
Thành sống trong loạn lạc. Năm 1342 Chế Mỗ bị đuổi sang 
Đại Việt, Trà Hoa Bồ Đề chính thức lên ngôi. Năm 1353, Trần 
Dụ Tôn đưa Chế Mỗ về nước nhưng đến Cổ Lũy (Quảng Ngãi) 


thì bị quân Chiêm chận đánh, quân Trần rút về, Chế Mỗ 
buồn rầu rồi qua đời. Từ sau ngày đó, quân Chiêm Thành 
liên tục tràn sang đánh phá Hóa châu và Thuận châu. 

Năm 1360, Trà Hoa Bồ Đề qua đời, em Chế A Năng là Po 
Binasor (Po Bhinethuor) được triều thần tôn lên làm vua, 
hiệu Chế Bồng Nga (Che Bonguar). Chế Bồng Nga là một vị 
tướng tài, chỉ huy nhiều trận đánh vào lãnh thổ Đại Việt. Vừa 
lên ngôi, ông liền tổ chức lại quân đội, chuẩn bị chiến tranh 
với nhà Trần nhằm chiếm lại những phần lãnh thổ bị mất. 
Những tù trưởng và bộ lạc Thượng trên Tây Nguyên theo 
Chế Bồng Nga rất đông. 

Từ 1360 đến 1370, quân Chiêm Thành ra vào lãnh thổ 
Đại Việt như chốn không người. Dân cư Đại Việt lập nghiệp 
dọc các vùng bờ biển Bố Chánh, Tân Bình, Thuận Hóa (Nghệ 
An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên) sinh sống rất khổ sở 
trước nạn binh đao. Từ 1371 đến 1383, quân Chiêm đã ba 
lần chiếm đóng Thăng Long và năm 1390 lúc đang tiến vào 
Thăng Long lần thứ tư thì Chế Bồng Nga bị tử trận, chấm dứt 
một trang anh hùng sử. 

Nét đặc biệt của Chế Bồng Nga là mỗi lần đánh phá 
xong, ông cho rút quân về bên kia đèo Hải Vân chứ không 
cho người ở lại quản trị trực tiếp những vùng đất vừa bị 
chiếm như những vua trước, vì người Chăm tin rằng trấn 
đóng những vùng đất lạ sẽ mang tai họa và cũng không 
muốn bị hao tổn lực lượng bởi những hành động kháng 
chiến. Tuy vậy vẫn có thể nói trong vòng 30 năm, Chế Bồng 
Nga đã khôi phục lại những vùng đã mất từ hơn 300 năm 
trước đó (Bố Chánh, Địa Lý và Ma Linh bị mất năm 1069, 


châu Ô, châu Rí năm 1306). 

Chế Bồng Nga chết, quân Chiêm như rắn không đầu liền 
bị rối loạn, quân Trần sát hại rất nhiều. Các vùng đất dưới 
ảnh hưởng Chiêm Thành đều được thu hồi. Lê Quí Ly (tức Hồ 
Quí Ly sau này) kinh lý các vùng đất Hóa châu và Thuận 
châu, tổ chức lại việc phòng thủ và cho xây dựng lại những 
nơi bị tàn phá. Phan Mãnh được bổ nhiệm cai trị hai xứ Tân 
Bình (Quảng Bình) và Thuận Hóa (Quảng Trị và Thừa Thiên). 
Nhà Trần đưa dân chúng từ các vùng trung du, vùng đồng 
bằng sông Hồng và sông Mã vào định cư tại Tân Bình và 
Thuận Hóa. 


Triều vương thứ mười ba (1390-1458) : suy yếu 

Bị đánh bại năm 1390, tướng La Khải (Ko Cheng) chiếm 
được xác Chế Bồng Nga mang đi hỏa táng, rồi thu quân về 
nước. Về Đồ Bàn, La Khải liền xưng vương và chịu triều cống 
nhà Trần trở lại. Năm 1391, La Khải xin nhà Minh thừa nhận 
nhưng đến năm 1413 con của ông là Ba Đích Lại mới được 
nhà Minh tấn phong. 

Chính sách cai trị khắt khe của La Khải gây bất mãn 
trong nước. Vây cánh của Chế Bồng Nga đều bị La Khải thay 
bằng những tướng sĩ thân tín, con trai của Chế Bồng Nga tên 
Chế Ma Nô Dã Na cùng em là Chế San Nô sợ bị ám hại đã 
chạy qua Đại Việt xin tị nạn. Cả hai được nhà Trần phong 
tước Hiệu chính hầu. Năm 1397, một hoàng thân tên Chế Đà 
Biệt, em là Mộ Hoa, con là Gia Diếp cùng toàn thể gia quyến 
sang Đại Việt tị nạn. Chế Đà Biệt được Lê Quí Ly giao trọng 
trách bảo vệ biên giới phía nam của Đại Việt để phòng 


những cuộc tấn công mới của quân Chiêm Thành. Năm 
1400, La Khải mất, con là Ba Đích Lại (Jaya Sinhavarman V) 
lên ngôi. 

Tại Đại Việt, năm 1400 Lê Quí Ly lên ngôi vua, đổi thành 
họ Hồ. Cũng nên biết, lúc nhà Trần suy yếu vai trò của Lê 
Quí Ly trở nên nổi bật và trực tiếp điều khiển triều đình từ 
1372. Vì thiếu sự chính thống, Hồ Quí Ly thường ra oai bằng 
cách tấn công Chiêm Thành và các lãnh thổ Chiêm Động 
(nay là Thăng Bình, Quảng Nam, hay bắc Amavarati), Cổ Lũy 
(nay là Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), Bạt Đạt Gia, Hắc Bạch (nam 
Quảng Ngãi, bắc Bình Định) và Sa Lý Nha (tức Sa Huỳnh) lần 
lượt bị sát nhập từ 1400 đến 1403. Vựa lúa lớn nhất Bắc 
Chiêm Thành bị mất hẳn, toàn bộ đất đai tại Indrapura và 
Amaravati (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam 
và Quảng Ngãi) cũng không còn. 

Những vùng đất mới được phân thành châu Thăng, châu 
Hoa, châu Tư và châu Nghĩa ; bốn châu mới này họp lại 
thành lộ Thăng Hoa do một quan an phủ sứ cai trị, chỗ giáp 
giới đặt thành trấn Tân Ninh. Chế Ma Nô Dã Na (con Chế 
Bồng Nga), lúc đầu làm Thăng Hoa quận vương để chiêu dụ 
dân chúng Chăm, sau được phong Cổ Lũy thượng hầu giữ 
hai châu Tư và Nghĩa. Quí Ly đưa những nông dân cùng gia 
đình không có đất cày từ những châu khác ở phía bắc vào 
khai phá đất mới. Người Champa không chấp nhận sống 
dưới sự cai trị của người Việt bỏ đi lên núi hoặc về Vijaya (Đồ 
Bàn) lập nghiệp. 

Năm 1403, Ba Đích Lại yêu cầu nhà Minh can thiệp để 
đòi lại Indrapura và Amavarati, nhưng bị nhà Hồ từ chối. Chỉ 


khi nhà Hồ bị dẹp và nước Đại Ngu bị nhà Minh đô hộ, từ 
1407 đến 1427, Chiêm Thành mới phục hồi lại sức mạnh 
quân sự và những vùng đất đã mất dưới tay nhà Hồ đều lấy 
lại được. 

Năm 1407, hoàng tử Ngauk Glaun Vijaya (con Ba Đích 
Lại) cất quân đánh Đại Việt, giết quan trấn thủ lộ Thăng Hoa 
là Chế Ma Nô Dã Na (con của Chế Bồng Nga). Ba Đích Lại 
được nhà Minh phong vương năm 1413. Mặc dù vậy, dân 
chúng Champa không muốn di dân lên những vùng đất vừa 
chiếm lại lập nghiệp, chỉ một số người muốn trở về để giữ 
gìn hương hỏa mà thôi. Dẹp yên phía Bắc, Ba Đích Lại mang 
quân xuống tấn công vương quốc Chân Lạp phía nam đang 
suy yếu, vì bị Xiêm La đánh phá liên tục. Quân Chăm chiếm 
được nhiều vùng đất lớn dọc sông Đồng Nai và trên đồng 
bằng sông Cửu Long. Quân Khmer bị đuổi tới thành phố 
Chantabun, gần biên giới Xiêm La, vua Chau Ponea Yat phải 
cầu cứu nhà Minh và quân Minh đã hai lần tiến vào Chiêm 
Thành (1408 và 1414) làm áp lực Chiêm Thành mới chịu rút 
quân, Chân Lạp thoát nạn đô hộ. Mặc dầu vậy, quân Chiêm 
Thành cũng chiếm được thị trấn Nagara Brah Kanda (thị xã 
Biên Hòa ngày nay). 

Năm 1428, Lê Lợi đuổi được quân Minh ra khỏi lãnh thổ 
và lên ngôi vua, hiệu Thánh Tổ. Trước thế lực của nhà Lê, Ba 
Đích Lại trả những vùng đất đã chiếm dưới thời nhà Minh, 
đổi thành lộ Thuận Hóa thuộc đạo Hải Tây và đặt quan cai 
trị. Việc giao hảo giữa Chiêm Thành và Đại Việt trở nên tốt 
đẹp. 

Năm 1433 Lê Lợi mất, con là Nguyên Long, 11 tuổi, lên 


ngôi hiệu Thái Tôn, Ba Đích Lại liền trở mặt. Năm 1434, ông 
cho quân sang đánh phá các vùng đất (Hóa châu) vừa giao 
trả trước đó, vua Lê phải cử Lê Khôi và Lê Chiếc ra dẹp, vua 
Chăm mới chịu triều cống trở lại. 

Thật ra từ 1390 đến 1433 Chiêm Thành không có vua, 
đất nước lâm vào cảnh nội loạn. Đối với người Chăm, La Khải 
và Ba Đích Lại chỉ là những kẻ soán ngôi. Năm 1433, quần 
thần Chiêm đưa công chúa Po Sahnar về miền Nam cai trị 
(Panduranga), đóng đô tại Phan Rí, không tuân lệnh Vijaya. 
Hoàng tử Nauk Glaun Vijaya thân chinh đi đánh dẹp, gây 
nhiều thù oán với các dòng vương tôn Champa phía nam 
như bắt công chúa Po Sahnar về giam tại Vijaya. Chính vì 
thế năm 1441 khi Ba Đích Lại qua đời, Nauk Glaun Vijaya 
không được triều thần cho nối ngôi mà đưa người cháu của 
cố vương là Maha Kilai (Mã Kha Qui Lai) lên thay. Chú của 
tân vương là Po Parichanh tự đứng ra nhiếp chính, rồi tự 
xưng vương năm 1442, hiệu Bí Cai (Maha Vijaya) và được 
nhà Minh công nhận. 

Vừa lên ngôi, Bí Cai liền mang quân tấn công nhà Lê và 
bị đánh bại. Vua Lê Nhân Tôn tiến chiếm Phật Thành (còn gọi 
là Đồ Bàn, Chà Bàn, Vijaya) bắt được nhiều vương tôn 
Champa, trong đó có công chúa Po Sahnar, rồi rút về. Ba 
Đích Lại cùng hoàng gia phải chạy lên núi trốn trong những 
buôn làng của người Thượng như Trà Toàn (Po Ka Prah), Trà 
Toại (Po Ka Prih). Kinh đô Phật Thành (Vijaya) bị nhà Lê đổi 
thành Đồ Bàn. 

Trong hai năm 1444 và 1445, Bí Cái nhiều lần dẫn quân 
tiến vào Hóa châu nhưng đều bị đẩy lùi. Năm 1446, được 


Maha Quí Lai hướng dẫn, quân Lê chiếm thành Đồ Bàn, bắt 
sống Bí Cai và tất cả phi tần đem về Thăng Long. Maha Quí 
Lai được nhà Lê tôn lên làm vua Chiêm Thành và chịu triều 
cống, quan hệ giữa hai nước tốt đẹp trở lại. Năm 1448, Lê 
Nhân Tôn đánh dẹp các lực lượng Thượng do những hoàng 
tôn Chăm lãnh đạo, chiếm xứ Bồn Man (Djarai-Kontum) và 
đặt thành châu Quy Hợp rồi giao cho một vương tôn Chăm 
thần phục nhà Lê cai quản. 

Năm 1449 Maha Quí Lai bị người em tên Bí Do (Maha 
Kido) bắt giam rồi xưng vương. Bí Do sai Giao Nể Mỗ và 
Bàng Thoan sang Đại Việt báo tin, vua Lê không những 
không công nhận mà còn khiển trách nặng nề. Sau biến cố 
này, Bí Do đuổi 70 gia đình Việt định cư tại Chiêm Thành về 
nước rồi ngưng luôn việc xin tấn phong. Năm 1452, Quí Lai 
mất, Bí Do sai sứ sang Trung Hoa xin nhà Minh công nhận và 
được phong vương năm 1457. 


Triều vương thứ mười bốn (1458-1471) : tan rã 
Năm 1458 thái tử Po Tam (Po Dam hay Po Kathit), con Bí 
Cai, giết Bí Do rồi tự xưng vương, hiệu Bàn La Trà Nguyệt 
(Maha Banla Tranguyet). Năm 1460, Trà Nguyệt nhường ngôi 
cho em là Po Kaprah, hiệu Bàn La Trà Toàn (Maha Tratoan). 
Trà Toàn cử người sang Đại Việt xin tấn phong nhưng bị nhà 
Lê buộc dâng phẩm vật triều cống nên Trà Toàn tức giận. 
Trong hai năm 1468 và 1469, Trà Toàn vừa cho người sang 
cầu viện nhà Minh vừa mang đại quân (100.000 người) sang 
chiếm Hóa châu (1469-1471). 
Tức giận trước sự khiêu khích này, vua Lê Thánh Tôn 


quyết định phạt Chiêm một lần cho đích đáng. Trước khi ra 
quân, ngày 6-10-1471, nhà vua đọc hịch Bình Chiêm trước 
ba quân, lời lẽ rất đanh thép, rồi cho sứ sang Trung Hoa báo 
cáo sự xâm phạm lãnh thổ của Chiêm Thành. Lê Thánh Tôn 
cất đại quân hơn 250.000 người sang đánh Chiêm Thành, 
trong đó 100.000 đi bằng đường thủy, 150.000 đi bằng 
đường bộ. Đại quân nhà Lê chiếm cửa Thị Nại rồi tiến về Đồ 
Bàn. Trà Toàn sai em là Po Kaprih dẫn đội tượng binh gồm 
5.000 người ra đối chọi nhưng bị đánh bại, Trà Toàn rút vào 
cố thủ thành Đồ Bàn. 

Sau cuộc tấn công, khoảng 60.000 binh lính và thường 
dân Chăm bị loại khỏi vòng chiến, hơn 30.000 người bị bắt 
làm tù binh, tất cả đều bị đày lên Thanh Hóa. Một số tù binh 
Chăm gồm thợ khéo tay, nài voi được đưa về Thăng Long 
xây dựng đền đài và huấn luyện voi trận cho nhà Lê, chùa 
Bà Đá tại Hà Nội được xây dựng trong giai đoạn này. Toàn bộ 
tài sản và báu vật tại Đồ Bàn đều bị tịch thu, trong đó có ấn 
kiếm hoàng gia (một hộp bằng bạc hình chiếc gươm), biểu 
tượng của vương quyền Chiêm Thành. Trà Toàn và cả hoàng 
gia gồm 50 vương tôn (Po Sahama, Po Ngasa, Bà Thái, Đa 
Thủy...) đều bị bắt. 

Trong cuộc tiếp kiến, Trà Toàn xin vua Lê chỉ làm tội một 
mình ông và tha cho con cái gồm 10 người. Trên đường về 
tới Nghệ An, Trà Toàn tự tử chết. Lê Thánh Tôn sai cắt đầu 
Trà Toàn treo ở đầu thuyền và cho khắc chữ "Cổ Chiêm 
Thành ngươn ác Trà Toàn chi thủ". 

Lê Thánh Tôn giải tán vương quốc Chiêm Thành. Thủ đô 
chính trị, hành chánh và tín ngưỡng của vương quốc Bắc 


Chiêm Thành Vijaya bị đổi thành Đồ Bàn và cấm người 
Chăm đến cư ngụ. 

Em Trà Toàn là Po Kaprih dẫn theo một số tàn quân trốn 
lên xứ Bồn Man (cao nguyên Kontum-Darlac), được dân 
chúng tôn lên làm vua. Po Kaprih xưng hiệu Trà Toại và cho 
người sang Trung Hoa cầu cứu nhà Minh, báo cáo tình hình 
của Chiêm Thành. Lê Thánh Tôn sai Lê Niệm mang 30.000 
quân lên Tây Nguyên lùng bắt Trà Toại đem về trị tội. 

Nhà Minh không tán thành việc Đại Việt chiếm đóng 
Chiêm Thành nhưng không dám can thiệp trực tiếp, kể cả 
việc xin phóng thích Trà Toàn và hoàng gia Chiêm Thành. 
Năm 1472 nhân vua Lê Thánh Tôn sai sứ sang Trung Hoa 
báo cáo sự tình, Minh Hiển Tông trách cứ việc chiếm đế đô 
Đồ Bàn. Sau đó nhà Minh sai sứ sang phong vương cho Trà 
Toại nhưng khi đến cửa Tân Châu (Quảng Nam) quân Lê 
không cho cập bờ. Lê Thánh Tôn phản đối việc phong vương 
này và tuyên bố Chiêm Thành đã trở thành một châu của 
Đại Việt : châu Giao Nam. Nhà Lê phong cháu của Trà Toàn 
tên Bố Trì Tri (Thái Da) làm vương đất Giao Nam (còn gọi là 
Phan Long). 


Chiêm Thành bị phân hóa 

Năm 1472, Bố Trì Tri, cháu của Trà Toàn, chạy về 
Panduranga (Giao Nam) xưng vương, hiệu Thái Da 
(Jayavarman Mafoungnan). Tân vương sai sứ sang Đại Việt 
xin thừa nhận và xin tiếp tục triều cống. Ranh giới phân chia 
hai nước được xác nhận tại đèo Cù Mông, cạnh chân núi 
Thạch Bi. 


Vua Lê Thánh Tôn áp dụng chính sách bảo hộ, chia Chiêm 
Thành ra làm ba tiểu quốc, phong ba tiểu vương cai trị. 

1. Bồ Trì Tri cai quản đất Giao Nam, tức Nam Chiêm 
Thành gồm Kauthara và Panduranga, bằng 1/5 lãnh thổ cũ, 
từ mũi Kê Gà trở xuống gồm 5 lãnh địa : Aya Tră (Nha Trang), 
Panráă (Phan Rang), Krău (Long Hương), Phan Rí (Parik) và 
Pajai (Phố Hài, gần Phan Thiết). Giao Nam (tức Panduranga) 
được độc lập về chính trị, kinh tế và tín ngưỡng nhưng phải 
triều cống nhà Lê. Kinh đô trong giai đoạn đầu đặt tại 
Virapura, tức Phan Rang. 

2. Trà Toại cai trị đất Nam Phan : xứ Bồn Man, tức châu 
Quy Hợp (Tây Nguyên ngày nay và một phần cao nguyên 
Attopeu Nam Lào). 

3. Một vương tôn Champa (người Thượng) khác cai quản 
đất Hóa Anh : lãnh thổ Aryaru cũ (Phú Yên). 

Sau 1471, lãnh thổ của vương quốc Chiêm Thành phía 
nam (Kauthara và Panduranga) chỉ còn từ đèo Cù Mông đến 
mũi Kê Gà (cap Varella). Lãnh thổ Đại Việt mới kéo dài từ ải 
Nam Quan đến đèo Cù Mông. Phần đất Chiêm Thành cũ, gọi 
là Nam Bàn (từ Quảng Nam đến Đồ Bàn) được chia thành ba 
vùng gồm Đại Chiêm tức Chiêm Động (Quảng Nam), Cổ Lũy 
(Quảng Ngãi) và Đồ Bàn (Bình Định). Một tướng Chăm tên 
Bà Thái (Po Thai) làm tri phủ đất Đại Chiêm. Những quan Đại 
Việt cai trị Đồ Bàn và Cổ Lũy có quyền tiền trảm hậu tấu. 

Hàng đoàn người Chăm, trong đó có nhiều gia đình 
vương tôn không chấp nhận sự cai trị của người Việt tại Cổ 
Lũy, chạy vào rừng sâu trên lãnh thổ xứ Láng Cháng (Luang 
Prabang, Bắc Lào) lánh nạn, một số vượt Trường Sơn chạy 


sang Chân Lạp định cư. Đây là cuộc di dân lần thứ tư sau 
các đợt di tản năm 986, 1285 và 1318. Lê Thánh Tôn đổi tên 
đất Cổ Lũy thành đạo Quảng Nam gồm 3 phủ (Thăng Hoa, 
Tư Nghĩa và Hoài Nhơn) và 9 huyện. 

Trên cao nguyên một lãnh tụ Chăm tên Công (còn gọi là 
Chăm Công) được sự giúp đỡ của vương quốc Láng Cháng tổ 
chức đánh phá các làng xã và đồn phòng thủ của quân Việt. 
Năm 1479, Lê Thánh Tôn mang đại binh gồm 180.000 người 
sang Láng Cháng dẹp loạn Chăm Công, truy đuổi vua Láng 
Cháng sang lãnh thổ Miến Điện. Vua Lê giao một vương tôn 
Chăm thân Đại Việt cai trị xứ Quy Hợp gồm 7 huyện và cho 
thành lập phủ Trấn Ninh giao cho một quan người Việt cai 
trị. 

Tại Nam Bàn, Lê Thánh Tôn cho thành lập Thái bộc tư 
khanh, một bộ phận hành chánh chuyên lo đặt lại cho đúng 
qui chế họ tên của người Chăm theo đúng phiên âm Đại 
Việt. Vì người Chăm không có họ nên việc xét tên đặt họ rất 
khó khăn, nếu tên có nhiều chữ thì chỉ giữ lại ba chữ cuối : 
thí dụ như Tô Môn Tô Sa Môn viết thành Tô Sa Môn, Sa Qua 
Sa Oa Qua thành Sa Oa Qua... 

Vua Lê còn ra lệnh cấm quan viên và dân chúng Việt 
chứa chấp người Chăm. Nhà Lê đưa những tội phạm biệt xứ 
gốc Kinh vào các châu Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn 
(thuộc đạo Quảng Nam) khai phá đất mới. Những lưu dân 
này lúc ra đi, hoặc độc thân hoặc không được mang theo gia 
đình, một số đã lập gia đình với các thiếu nữ Chăm và sinh 
con đẻ cái. Con cái của những người này sau đó đã trở thành 
người Việt, quên hẳn gốc Chăm của mẹ và đã trở thành 


những người miền Trung. Người Chăm tại Phan Rang gọi 
những người Chăm mang hai giòng máu tại Quảng Nam và 
Bình Định là Chăm Hoi (người Việt gọi là Hời). Phụ nữ Chăm 
Quảng Nam và Bình Định lấy chồng Việt là chuyện thường, 
nhưng rất hiếm trường hợp phụ nữ Chăm tại Ninh Thuận và 
Bình Thuận lấy chồng Việt, vì khác biệt tôn giáo, đa số theo 
đạo Chăm Bani (Hồi giáo cải cách). 

Dân chúng Việt sống trên các lãnh thổ Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên, tức Indrapura cũ, thỉnh thoảng bị 
người Hroi, một bộ lạc gốc Malayo Polynesien cư ngụ trên 
Tây Nguyên, tràn xuống đánh phá, từ đó người miền Trung 
gọi chung tất cả những người có nước da đen đủi ở trần là 
Hời. Về sau danh xưng này được đồng hóa với người Chăm 
trước thế ky 15. Thật ra người Chăm lai Thượng hay Thượng 
gốc Chăm được người Chăm Phan Rang gọi là Chăm Pal, 
không liên quan gì đến người Chăm Hoi tại Bình Định. Họ là 
những người thuộc các bộ lạc Rhadé, Raglai, Churu v.v... 

Năm 1478, Bố Trì Tri mất,em à Koulai lên thay và bị ám 
sát tại Lão Qua (Lào) năm 1505, con là Chakou Poulo kế 
nghiệp. Chakou Poulo lo mở mang xứ sở, giao hảo với Trung 
Hoa và được nhà Minh sắc phong năm 1515 và nhìn nhận 
vương quốc Nam Chiêm Thành cho tới năm 1543. Thuyền 
buôn ngoại quốc (Trung Hoa, Mã Lai, Khmer, Bồ Đào Nha và 
Hòa Lan) vẫn lui tới các hải cảng Panduranga buôn bán tấp 
nập trong những thế ky 16 và 17. 

Đầu thế ky 16, người Chăm trong các vùng đất Thuận 
Hóa và Nam Bàn thường hay nổi lên đánh giết những gia 
đình người Việt đến định cư lập nghiệp. Đất Nam Bàn trở 


nên khó cai trị, việc quản trị sau đó phải giao cho những 
quan Việt. Được sự đồng ý của chúa Trịnh, vua Lê sai 
Nguyễn Hoàng trấn thủ đất Thuận Hóa giữ yên bờ cõi phía 
Nam. Nhiều gia đình hoàng tộc Champa sinh sống trên vùng 
đất này chạy về Panduranga tị nạn. Một số dân cư Chăm 
sinh sống dọc các bờ biển miền Trung trở thành những nhóm 
hải tặc tổ chức cướp phá các đội thương thuyền ngoại quốc, 
nhất là của người Bồ Đào Nha và Hòa Lan, đi lại trong vùng 
để sinh sống. Địa Bàn hoạt động của các đám hải tặc là 
quanh các đảo Côn Lôn và Phú Quý. 

Chiêm Thành trên danh nghĩa không còn được nhắc tới 
nữa, nhưng trong thực tế vương quốc Chiêm Thành đối với 
người Chăm vẫn tồn tại mặc dù đất đai bị thu hẹp. Sau này 
vào thời Nguyễn sơ, nhất là dưới thời Nguyễn Hoàng, vương 
quốc Chiêm Thành được nhìn nhận trở lại. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
BÀI VII 


Cố gắng tồn tại trong khó khăn 

Đối với nhiều sử gia và học giả phương Tây, biến cố 1471 
đánh dấu sự giải thể vương quốc Chiêm Thành, không một 
biên khảo lịch sử hay niên giám triều đình Chiêm Thành nào 
được phổ biến từ sau ngày đó. Trong thực tế, sinh hoạt triều 
chính của các dòng vương tôn Chiêm Thành vẫn tiếp tục, với 
một qui mô tuy nhỏ hẹp nhưng không kém phần xúc tích. 
Tuy vậy tìm hiểu lịch sử người Chăm trong giai đoạn này rất 
là khó khăn vì thiếu chứng liệu, người viết đã dựa vào các 
nguồn sử liệu Việt Nam, đối chiếu với nhiều nguồn sử liệu 
khác của nước ngoài để phác họa lại giai đoạn thiếu sót 
này. 


Nam Chiêm Thành trong thế kỷ 16 

Sau 1471, nhóm hoàng tộc Chăm từ Nam Bàn (từ Quảng 
Nam đến Đồ Bàn) chạy về Giao Nam (Bình Thuận) lánh nạn 
và tranh chấp quyền bính với các dòng vương tôn địa 
phương tại Phan Rang (Virapura). Nhóm người này tự nhận 
là truyền nhân đích tôn của vương triều cũ (vương triều 
Vijaya) và kêu gọi dân chúng địa phương không thừa nhận 
dòng họ Bố Trì Tri (Jayavarman Mafoungnan) vì chỉ là cấp 
thừa hành của các dòng tiên vương. Tuy âm thầm nhưng rất 
mãnh liệt, các dòng vương tôn Nam Bắc Chiêm Thành kết 


thành từng phe nhóm tranh chấp lẫn nhau. Với thời gian, 
dòng dõi vương tôn Nam Bàn được dân chúng mến chuộng 
và tôn lên làm vua cai trị lãnh thổ Nam Chiêm Thành. Yếu tố 
bộ tộc truyền thống Cau và Dừa phai dân trong ký ức tập 
thể dân gian và kể từ thế kỷ 15 trở về sau huyền thoại này 
không còn được nhắc tới nữa. Dân chúng Panduranga (Nam 
Chiêm Thành), quá mệt mỏi trước các cuộc chiến tranh 
chống ngoại xâm và nội chiến, muốn quên đi quá khứ để chỉ 
chăm lo cuộc sống hằng ngày. 

Dòng họ Bố Trì Tri không trị vì lâu. Năm 1478 Bố Trì Tri 
mất, em là Koulai lên thay nhưng năm 1505 bị ám sát tại 
Champassak (Nam Lào), con là Chakou Poulo kế nghiệp và 
trị vì đến 1530 thì mất. Kể từ sau ngày đó con cháu dòng 
vương tôn Nam Bàn được hoàng triều và dân chúng tôn lên 
làm vua. Con Trà Toại là hoàng thân Po Karutdrak được tôn 
lên làm vua, kế nghiệp Chakou Poulo cai quản xứ 
Panduranga. Con Karutdrak, thái tử Maresarak làm vua năm 
1536. Po Kanarai lên ngôi năm 1541, hiệu Chế Bãi. Năm 
1553 Chế Bãi mất, Po Ất (Po At) lên thay. 

Trong thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, người Chăm phía 
Bắc vẫn thỉnh thoảng nổi lên quấy phá Thuận Hóa (châu Ô 
và châu Rí). Nhân cớ này, Nguyễn Hoàng xin Trịnh Kiểm cho 
vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558, rồi bí mật xây dựng cho 
mình và con cháu cơ nghiệp riêng. Mỗi lần các chúa Nguyễn 
bị các chúa Trịnh làm áp lực, vương quốc Chiêm Thành lãnh 
nhận những hậu quả. 

Năm 1560, Nguyễn Hoàng bị Trịnh Kiểm buộc phải nộp 
hàng năm 400 cân bạc, 500 tấm lụa nếu muốn được yên. 


Không sao tìm đủ phẩm vật dâng nộp, Nguyễn Hoàng cử 
người xuống Aryaru (Tuy Hòa) thông báo cho vua Po Ất cung 
cấp số lượng phẩm vật nói trên, nhưng bị từ chối. Liền tức 
thì, Nguyễn Hoàng xua quân tiến chiếm Phan Rang, quân 
Chăm rã hàng, hàng ngàn người chạy theo Po Ất lên Tây 
Nguyên lánh nạn. Sau khi cướp phá các đền đài và tịch thu 
hết tài sản của hoàng gia Chiêm, Nguyễn Hoàng rút quân về 
nước nhưng để lại số binh sĩ trấn giữ Tuy Hòa. Năm 1579, lợi 
dụng sự yếu kém của quân Chăm, một hoàng thân Khmer 
trấn thủ lãnh thổ đông-bắc Chân Lạp (Mondolkiri và 
Rattanakiri) dẫn đại quân tiến vào Phan Rang giết Po Ất rồi 
tự xưng vương, hiệu Po Klong Halau (Po Klău Haluv). 


Nam Chiêm Thành trong thời Nguyễn sơ 

Sau khi làm chủ toàn bộ lãnh thổ Panduranga, Po Klong 
Halau (1579-1603) mở rộng giao thương với phương Tây, 
nhà vua tìm mua súng điểu thương và những khẩu đại pháo 
phòng thủ bờ biển và kinh thành. Không bao lâu sau, vương 
quốc Panduranga trở nên hùng mạnh, Po Klong Halau tổ 
chức nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Đại Việt, chiếm 
Thành Hồ (Tuy Hòa) trên sông Đà Rằng năm 1579 và thách 
đố các thế lực khác trong vùng, nhất là Chân Lạp. 

Trước sự đánh phá của quân Chiêm phía nam và áp lực 
quân sự của chúa Trịnh phía bắc, Nguyễn Hoàng không 
những bỏ qua việc mất Thành Hồ mà còn đề nghị thành lập 
một liên minh quân sự với Chiêm Thành. Po Klong Harau 
cũng muốn được yên với Đại Việt để chống trả những cuộc 
tiến quân của Chân Lạp nên đã chấp thuận. Năm 1594, nhà 


vua gởi quân sang tiếp cứu tiểu vương johore, đất 
Madjapahit (bán đảo nam Mã Lai, gần Singapore), chống lại 
sự tấn công của quân Bồ Đào Nha. 

Năm 1597, vua Khmer Chetta I (tiếng Chăm là Cau Bana 
Tan, hiệu Paramaraja V) mang quân đánh Chiêm Thành viện 
cớ Po Klong Harau làm phản không chịu sát nhập 
Panduranga vào lãnh thổ Chân Lạp. Nhờ được trang bị 
những loại vũ khí mới, quân Chăm đánh bại quân Khmer 
trong những trận đầu và còn tiến sâu vào nội địa Chân Lạp. 
Về sau, được người Chăm tị nạn tại Chân Lạp ủng hộ, quân 
khmer phản công trở lại và cuộc chiến trở nên ngang ngửa. 
Khi quân Chăm rút lui về nước, quân Khmer do tướng Ukana 
Tejo và hai tướng gốc Chăm, Po Rat và Laksmana chỉ huy, 
tiến vào Panduranga cướp các khẩu trọng pháo do người Bồ 
Đào Nha cung cấp. 

Liên minh giữa Đàng Trong và Panduranga cũng không 
bền lâu. Năm 1603 khi Po Klong Halau qua đời, con là Po 
Thikdhik lên thay, hiệu Po Nit. Po Nit không những không 
chịu thông sứ với xứ Đàng Trong mà còn xây kho lương, 
tuyển mộ binh sĩ đánh phá phủ Hoài Nhơn, đạo Quảng Nam. 
Nguyễn Hoàng liền thành lập dinh Phú Yên và đưa một số di 
dân gan dạ vào lập các "lân" (làng biên giới) để canh tác và 
dò xét tình hình. 

Năm 1611, sau khi củng cố xong thế lực ở phía bắc đèo 
Ngang, Nguyễn Hoàng sai một người Chăm không rõ tên, 
gọi là Văn Phong (Văn Phong là tên một chức chủ sự) dẫn 
quân qua đèo Cù Mông chiếm thành Phú Yên (Aryaru), tổ 
chức dinh điền và đưa dân từ các tỉnh Quảng Nam đến Bình 


Định vào định cư, lập ra hai xã Đồng Xuân và Tuy Hòa. Quân 
Chăm tấn công liên tục hai xã mới này, nhưng không thành 
công. Po Nit mất năm 1613, em là Po Chai Păran kế nghiệp. 
Po Chai Păran dời đô từ Virapura (Phan Rang) về Bal Canar 
(thôn Tịnh Mỹ, Phan Rí) đề phòng chúa Nguyễn tấn công bất 
ngờ. Năm 1618 Po Chai Păran mất, con là Po Ehklang lên 
ngôi. 

Năm 1622 nội bộ triều chính Panduranga có loạn, một 
vương tôn đạo Bani tên Po Klong Menai (Po Klầu Manai) giết 
Po Ehklang rồi tự xưng vương, hiệu Po Mahtaha. Dưới thời Po 
Klong Menai, xung đột với người da trắng và tôn giáo trở 
nên trầm trọng. Trong những năm 1622-1630, thuyền buôn 
của các thương nhân Hòa Lan qua lại trên Biển Đông bị quân 
"Mã Lai" (thực ra là người Chăm) cướp bóc và thương điếm 
của người phương Tây tại Côn Sơn thường xuyên bị đập phá, 
những cơ sở truyền đạo của các giáo sĩ phương Tây trên lãnh 
thổ Panduranga đều bị đốt. Những vị lãnh đạo các tôn giáo 
Bà La Môn và Bani cũng nhân cơ hội xúi giục giáo dân chống 
phá lẫn nhau trong những dịp lễ lạc. Đất nước trở nên loạn 
lạc, dân chúng sống trong cảnh lầm than, tại mỗi nơi các 
lãnh chúa và tù trưởng địa phương tùy theo sức mạnh của 
mình tổ chức đánh phá các nơi khác để cướp bóc lương thực. 

Trước cảnh loạn lạc này, năm 1627, một tù trưởng người 
Thượng gốc Churu tên Thốt được dân chúng Chăm và người 
Thượng tôn lên làm lãnh tụ đứng ra dẹp loạn. Dẹp loạn 
xong, tù trưởng Thốt được dân chúng tôn lên làm vua, hiệu 
Po Romé (Pô Rômê). Việc đầu tiên của tân vương là buộc các 
lãnh tụ tôn giáo Bà La Môn và Bani (các thầy Paseh và thầy 


Char) phải sinh hoạt chung với nhau, phân chia những ngày 
lễ lớn như các lễ nghi về nông nghiệp (lễ dựng chòi, lễ mừng 
cây lúa, lễ cúng chúa lửa, lễ cúng sân lúa, lễ cúng cơm 
mới...) cho hợp lý để các thầy tế lễ và giáo dân đạo kia có 
thể tham dự. Po Romé (1627-1651) là một vị vua sáng suốt, 
biết tổ chức, chăm lo đời sống dân chúng, đất nước sống 
trong thái hòa. Gần như tất cả các vương quốc địa phương 
đều giao thương với Chiêm Thành : Xiêm La, Chân Lạp, Ai 
Lao, Ấn Độ, Mã Lai và Đại Việt, kể cả với các quốc gia 
phương Tây. Nhiều đập nước lớn dẫn thủy nhập điền (như 
đập Marên) được thành lập tại những nơi khô cằn và triền 
núi để dân chúng canh tác. Nhà vua chọn Krong Laa (làng 
Palai Bachong, xã Hòa Trinh, thị xã Phan Rang, trên quốc lộ 
1, cách Sài Gòn 310 cây số) làm kinh đô, cạnh sông Krong 
Binh (sông Viêu). Nơi này trước kia là kinh đô cũ (Virapura) 
của vua Satyavarman, được trồng nhiều cây Kraik tượng 
trưng cho uy quyền của vua. 

Năm 1629, một chủ sự người Chăm, gọi là Văn Phong, 
nổi lên đánh phá các làng di dân người Việt tại Phú Yên. Sãi 
vương Nguyễn Phúc Nguyên sai Nguyễn Phúc Vinh mang 
quân xuống đánh dẹp và thành lập Trấn Biên Dinh, lấn sâu 
vào lãnh thổ Chiêm Thành tới chân núi Thạch Bi (đèo Cả) để 
bảo vệ di dân. Sau thất bại này, Po Romé làm hòa và xin 
cưới con gái thứ ba của Sãi Vương là công chúa Ngọc Khoa 
(em của Ngọc Liên và Ngọc Vạn, đã gả cho vua Chân Lạp 
Chetta II năm 1620, và là chị của Ngọc Đỉnh), gọi là Po Bia 
Út, tước hiệu hoàng hậu Akaran. 

Cũng nên biết Po Romé có rất nhiều vợ. Vợ thứ nhất tên 


Po Bia Suthi (hay Po Bia Suchi), con vua Po Ehklang, không 
có con. Po Romé lên cao nguyên Đắc Lắc cưới người vợ thứ 
hai, con một tù trưởng Rhadé, tên Po Bia Thanh Chan (hay 
Po Bia Suncan) và sinh hạ được nhiều con. Sau cùng nhà 
vua xin cưới công chúa Ngọc Khoa, vợ thứ ba và cũng là vợ 
út của Po Romé (không tài liệu nào nhắc đến con cái của bà 
Ngọc Khoa). Tuy là sui gia với chúa Nguyễn, quân Chăm vẫn 
thỉnh thoảng tấn công quân Việt tại Phú Yên. Năm 1651, 
trong một trận giáp chiến với quân Việt, Po Romé bị tử 
thương. Dân chúng Chăm rất thương tiếc và xây cho ông 
một tháp lớn tại Phan Rí để thờ, gọi là tháp Po Romé (thôn 
Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước). 

Năm 1652, Po Nraup, người con cùng mẹ khác cha với 
Po Romé, lên ngôi, hiệu Bà Thâm (còn gọi là Bà Tấm hay Bà 
Bì). Bà Thâm là một người Chăm lai Thượng (Chăm Pal), cha 
là người Chăm, mẹ là người Churu. Vừa lên ngôi Bà Thâm 
dẫn quân tấn công Trấn Biên Dinh, chiếm lại thành Phú Yên. 
Hiền vương Nguyễn Phúc Tần sai tướng Hùng Lộc (một 
người gốc Chăm theo chúa Nguyễn) mang 3.000 binh sĩ 
vượt đèo Hổ Dương (đèo Cả, núi Thạch Bi), đánh bọc hậu, 
chiếm Aya Tră (Nha Trang), bắt được Bà Thâm. Để cầu hòa, 
Bà Thâm dâng đất Kauthara và chấp nhận lấy xã Kamran 
(Cam Ranh) làm ranh giới : phần đất phía nam sông Phan 
Rang thuộc vua Chiêm Thành, phần đất phía bắc thuộc về 
chúa Nguyễn (lãnh thổ Kauthara) và đổi tên thành phủ Thái 
Ninh (gồm Thái Khang và Diên Ninh), sau là phủ Diên Khánh 
(Khánh Hòa). Tướng Hùng Lộc được phong làm thái thú. 
Nhiều đoàn người Chăm, lo sợ bị trả thù, vượt cao nguyên 


Đắc Lắc sang Xiêm La lánh nạn, đông nhất là tại Ayuthya. 

Lãnh thổ Panduranga như vậy chỉ còn lại 4 địa phận : 
Panră (Phan Rang), Krău (Long Hương), Parik (Phan Rí) và 
Pajai (Phố Hài). Kinh đô dời về Bal Canar (thôn Tịnh Mỹ, 
Phan Rí). Vương quốc Nam Chiêm Thành mất đi những hải 
cảng lớn, việc giao thương với các tàu buôn phương Tây 
giảm dần và mất hẳn vào giữa thế kỷ 18, người Champa trở 
thành một dân tộc lục địa, mất hẳn khả năng hàng hải và 
ngư nghiệp. 

Năm 1653 Bà Thâm qua đời, hoàng thân Po Prik Tirai 
Pakhuoh được chúa Nguyễn cho lên thay. Po Prik Tirai là con 
trai vương phi người Rhadé (Po Bia Tanchan) của Po Romé. 
Năm 1657, Po Ja Tanưh, rể vua Po Prik, được chúa Nguyễn 
phong vương (đề đốc đại tướng). Năm 1659, Po Saut (Bà 
Tranh) lên ngôi trị vì đến năm 1692. 

Cũng nên biết từ 1620, vua Chân Lạp là Chey Chetta II 
tặng Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên đất Đồng Nai làm quà 
cưới công chúa Ngọc Vạn, nhưng vì bận đối phó với chú 
Trịnh nên chúa Nguyễn chưa thể đưa người vào khai phá 
ngoài những lưu dân phiêu lưu và tội phạm bị đày xa xứ. Từ 
sau ngày đó, vương quốc Nam Chiêm Thành nằm trong thế 
gọng kìm giữa hai thế lực, xứ Đàng Trong và Chân Lạp. Quân 
Việt có băng qua lãnh thổ Panduranga năm 1630 giúp Chey 
Chetta II nhưng rút về hết khi xong nhiệm vụ. Năm 1679 
nhân có hai vị tướng nhà Minh xin tị nạn, chúa Nguyễn cho 
vào khai phá đất Đồng Nai. Phong trào di dân Việt từ Diên 
Khánh vào Đồng Nai trong giai đoạn này còn rất hạn chế vì 
không thể băng ngang lãnh thổ Chiêm Thành bằng đường 


bộ trong khi tàu thuyền thì quá hiếm hoi và chỉ dành cho 
nhu cầu triều chính và quân sự. 

Năm 1691, Bà Tranh (Po Saut) xua quân đánh Diên Ninh 
với hy vọng chiếm lại Kauthara, rồi không chịu triều cống 
nữa. Năm 1692, Minh vương Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn 
Hữu Kính chiếm Panduranga, giết Bà Tranh và bắt theo một 
số cận thần gồm Kế Bà Tử (Po Saktiray Depatih), Tả Trà Viên 
(Po Thutirai Depatih), vương phi Bà Ân cùng rất nhiều binh sĩ 
đem về giam tại núi Ngọc Trản (Thừa Thiên). Hoàng thân Po 
Chongchan (Po Choncăin) được đưa lên kế nghiệp và bị buộc 
phải triều cống nhiều phẩm vật quí hiếm cùng vàng bạc cho 
chúa Nguyễn, lúc đó ngân khố đang rất thiếu hụt. Không 
chịu nổi sự áp đặt này, năm 1692 Po Chongchan bỏ vương 
triều, dẫn theo khoảng 5.000 gia đình tín đồ đạo Bani chạy 
sang Chân Lạp tị nạn. Đây là đợt tị nạn thứ sáu (sau năm 
986, 1285, 1318, 1471 và 1652) của người Chăm ra hải 
ngoại và là đợt tị nạn thứ hai sang Chân Lạp. Đoàn người di 
tản đã để lại nhiều tài sản quí báu cho người Churu và người 
Kaho cất giữ trên cao nguyên Đồng Nai thượng và Langbian. 
Tại Chân Lạp, nhóm người này họp với nhóm "Mã Lai" (người 
khmer gốc Chăm theo đạo Hồi) tạo thành nhóm Chăm Java, 
theo đạo Hồi chính thống. Một số sau đó về định cư tại Châu 
Đốc gọi là Chăm Islam (Chăm Islam khác với Chăm Bani, 
mặc dù cùng là đạo Hồi). Từ 1692 đến 1695, người Chăm tại 
Panduranga không có vua. 

Quân Việt liền tiến chiếm Panduranga đang bị bỏ trống 
và đặt cho tên mới là trấn Thuận Thành. Những lãnh địa cũ 
của người Chăm cũng được đổi tên và giao cho các tướng 


Việt nắm giữ : Nguyễn Trí Thắng cai quản Phố Hài, Nguyễn 
Tấn Lễ địa phận Phan Rí, Chu Kiêm Thắng lãnh thổ Phan 
Rang. 

Tháng 8-1693, trấn Thuận Thành đổi thành phủ Bình 
Thuận (trấn là khu quân sự chưa ổn định, phủ là khu vực 
hành chánh đã ổn định). Dân chúng Chăm không chấp nhận 
sự cai trị trực tiếp của người Việt đã nổi lên chống đối. Để 
trấn an, Minh vương Nguyễn Phúc Chu phong Kế Bà Tử, em 
vua Po Saut, làm khám lý (tỉnh trưởng) phủ Bình Thuận, ba 
người con của Bà Ân làm đề đốc (quận trưởng) thay mặt 
Minh vương cai trị và thâu thuế. Những tù binh Chăm bị 
giam tại Huế cũng được trả về phủ Bình Thuận ; tất cả buộc 
phải ăn mặc như người Việt : quan thì áo thụng, mũ cánh 
chuồn, đi hia ; binh lính thì mặc áo cộc, đội nón lá, không 
được vấn váy (sà rông), tóc bới ra sau. Người Chăm tại phủ 
Bình Thuận được hưởng qui chế giám hộ (tự trị về hành 
chánh, kinh tế và tôn giáo) đã tỏ ra bớt chống đối nhưng sự 
căng thẳng vẫn tồn tại. 

Năm 1696, nhân có nạn đói, một người Hoa tên A Ban và 
một hoàng thân Chăm tên Ốc Nha Thát xúi giục dân chúng 
nổi loạn nhưng liền bị dập tắt. Sau biến cố này, qui chế bảo 
hộ bị hủy bỏ, phần đất đông người Chăm cư ngụ nhất tại 
phủ Bình Thuận đổi thành trấn Thuận Thành, Kế Bà Tử được 
phong làm "phiên vương” (vua), một tước ngang với vua 
Chăm cũ, và được giao lại ấn kiếm, yên mã. Kể từ cuối thế 
kỷ 17, người Chăm tuy mất độc lập nhưng vẫn còn hưởng 
qui chế tự trị. 

Trấn Thuận Thành thật ra chỉ còn là một vùng đất nhỏ tại 


Phan Rang và Phan Rí, người Chăm gọi là Bal Prădarä 
(Thuận Hải), gồm hai huyện An Phước (phía nam Phan Rang) 
và Hòa Đa (phía nam Phan Rí). Cung đình vua Chăm đặt tại 
Bal Canar (Tịnh Mỹ) về hình thức. Bên cạnh sự quản trị đó, 
phong trào di dân lập ấp của người Việt vào trấn Thuận 
Thành ngày càng gia tăng. Những làng Việt Nam, hơn 200 
làng, tạo thành những khoảng da beo trong lãnh thổ 
Prădară. Những người Chăm bất mãn bỏ lên cao nguyên 
sống lẫn lộn với người Thượng (Churu, Kaho và Dịjarai) tại 
Djiring (Lâm Đồng), một số khác chạy sang Chân Lạp hòa 
nhập với nhóm Chăm Java đã có từ trước. Sự thù ghét người 
Việt tại Chân Lạp do những nhóm Chăm di cư gieo rắc bắt 
đầu manh nha trong lòng người Khmer. 

Sự cộng cư giữa người Chăm và Việt rất là khó khăn, do 
bất đồng văn hóa, tôn giáo, hành chánh và việc khai thác 
đất đai ngày càng gay gắt. Năm 1712, một quan lại và 
khoảng 30 binh lính Kinh được tăng cường để phụ giúp Kế 
Bà Tử về hành chánh. Sự hiện diện của những Kinh binh này 
làm người Chăm bất mãn vì nhiều khu đất tốt lần lượt lọt 
vào tay nhóm người này. Từ đó người Chăm sống co cụm lại 
trong hai huyện An Phước và Hòa Đa để duy trì bản thể và 
phong tục tập quán riêng. Tại Phan Lý Chàm, người Kinh 
thành lập bốn thôn giữa các làng Chăm : Xuân Quang (xóm 
Ổi), Xuân Hội (xóm Tầm), Tuân Giáo (xóm Rau Cá) và Tuân 
Mục. Về sau những di dân này lập gia đình với thiếu nữ 
Chăm, gọi là người Kinh Cựu (Cựu ở đây là người Chăm). Một 
số tù binh Việt Nam, bị bắt từ thế kỷ 18, chấp nhận ở lại 
Chiêm Thành lập gia đình với phụ nữ Chăm cũng được gọi là 


người Kinh Cựu (Chăm Yuôn, tức người Chăm lai Việt). 

Để duy trì tốt sự tuân phục của các dòng vương tôn 
Chăm, các chúa Nguyễn lần lượt phong vương con cháu Kế 
Bà Tử và Tả Trà Viên. Kế Bà Tử trị vì đến năm 1727. Năm 
1728, Nguyễn Phúc Chu phong Po Jinah Depatih, cháu Kế Bà 
Tử, làm vương trấn Thuận Thành. Năm 1731, Tả Trà Viên, 
con Po Saut, lên thay. Năm 1732, Po Rattirai Depatih, cháu 
Kế Bà Tử, làm vương trấn Thuận Thành. Con Rattirai, Po 
Tathun Demurai kế nghiệp năm 1763. Po Tithuntirai 
Rakhuoh (Rakhvăh), con Tả Trà Viên, được chúa Nguyễn tấn 
phong năm 1765, nhưng đến năm 1768 mới chính thức chấp 
chánh. 


Giữa hai gọng kìm 

Trong thời gian từ 1771 đến 1799, Đại Việt có nội chiến. 
Tây Sơn, nhà Lê và chúa Nguyễn đánh phá lẫn nhau.Tây Sơn 
là một làng ở phía tây Bình Định, gần An Khê, nơi có nhiều 
người Chăm Hroi (Hời) và người Thượng sinh sống. Phong 
trào Tây Sơn được rất đông người Chăm Hoi theo, về sau có 
thêm nhiều bộ lạc người Thượng gia nhập. Năm 1773, phong 
trào Tây Sơn phát triển mạnh trên cao nguyên Bình Định, 
một số người Chăm sống dưới quyền của nữ chúa Thị Hỏa 
tham gia phong trào. Tại Quảng Ngãi, một lãnh tụ Chăm tên 
Lía (còn gọi là Doan) theo Tây Sơn khởi nghĩa. Lực lượng 
thủy binh của Tây Sơn cũng có rất nhiều người Chăm đồng 
bằng. 

Từ 1776 đến 1798, người Chăm sống trong trấn Thuận 
Thành buộc phải ngả theo một trong hai thế lực, hoặc Tây 


Sơn hoặc chúa Nguyễn. Quân Tây Sơn chiếm giữ Thuận 
Thành năm 1776, chúa Nguyễn lấy lại năm 1779, Tây Sơn 
tái chiếm năm 1791, Nguyễn Ánh chiếm lại năm 1793. Quân 
Tây Sơn trở lại Thuận Thành năm 1794, Nguyễn đẩy lùi năm 
1798. Sau những cuộc xung đột liên tục này, dân chúng 
không còn biết nghe ai. 

Từ 1781 đến 1783, trấn Thuận Thành tuy có vua (do Tây 
Sơn đưa lên) nhưng không được chúa Nguyễn công nhận. 
Năm 1782, một vương tôn dòng Kế Bà Tử tên Po Tithuntirai 
Deparan (tên Việt là Tá) xin theo Nguyễn Huệ. Năm 1783, Tá 
chiếm cao nguyên Đồng Nai thượng chống lại Nguyễn Ánh. 
Cũng trong năm 1783, một lãnh tụ Chăm Bà La Môn tên Po 
Tolripho từ Ấn Độ về lập chiến khu chống lại người Việt 
nhưng bị Nguyễn Huệ đánh bại. Po Tolripho phải chạy lên 
Cheo Reo (Phú Bổn) ẩn lánh trong các buôn làng người 
Thượng. 

Năm 1790 Nguyễn Ánh chiếm lại trấn Thuận Thành, cháu 
Kế Bà Tử là Môn Lai Phu Tử được phong làm chưởng cơ cai 
quản trấn Thuận Thành, sau đó bị bãi chức vì tình nghi theo 
Nguyễn Huệ. Po Ladhun Paghuh, hay Thôn Ba Hú, được 
phong làm chưởng cơ (tiểu vương) Thuận Thành. Tước 
Thuận Thành trấn phiên vương bị bãi bỏ. 

Để tưởng thưởng các trung thần, Nguyễn Ánh ban họ 
Nguyễn cho những vương tôn Chăm trung thành. Môn Lai 
Phù Tử, cháu Kế Bà Tử, mang tên Nguyễn Văn Chiêu ; Po 
Ladhun Paghuh thành Nguyễn Văn Hào ; Po Sănuncăn là 
Nguyễn Văn Chấn... Năm 1793, Nguyễn Văn Hào (Po Ladhun 
Paghuh) được phong làm chánh trấn Thuận Thành, Nguyễn 


Văn Chấn (Po Sănuncăn) làm phó trấn. 

Năm 1794, quân Tây Sơn tiến vào Thuận Thành, Nguyễn 
Văn Hào chạy vào Gia Định. Năm 1796, Po Thong Khang, 
một thủ lĩnh người Chăm Hồi giáo tại Dã Giang, pháp danh 
Tăng Ma, theo Tây Sơn bị đánh bại tại Phô Châm. Tháng 10- 
1796, tù trưởng hai huyện Phô Châm và Đồng Phủ nổi lên 
đánh phá quân chúa Nguyễn nhưng liền bị đánh dẹp. Năm 
1798 Nguyễn Ánh làm chủ Thuận Thành và giao cho Nguyễn 
Văn Hào cai trị. Năm 1799, Nguyễn Văn Hào mất, Nguyễn 
Ánh đưa Nguyễn Văn Chấn lên thay. 


Người Chăm trong thời nhà Nguyễn 

Dưới thời Gia Long (1802-1820), qui chế tự trị của người 
Chăm được duy trì trong chừng mực. Phong trào di dân và 
chính sách ban thưởng ruộng đất cho các công thần tại trấn 
Thuận Thành đã đẩy những người không chấp nhận sự cai trị 
của nhà Nguyễn vào chốn rừng sâu và đất cao. Dòng họ còn 
lại của vị vua cuối cùng là Po Chongchan không được Gia 
Long nhìn nhận, tất cả bỏ sang Chân Lạp tị nạn. Những vùng 
đất tốt quanh thành Đồ Bàn cũ trước kia, do người Chăm 
Hroi cư ngụ và bị kết tội theo Nguyễn Huệ, đều bị tịch thu. 
Thành Đồ Bàn bị đổi tên thành Bình Định, tức đã dẹp yên 
được loạn Tây Sơn. 

Về hành chánh, Gia Long sát nhập trấn Thuận Thành 
(trước kia trực thuộc thuộc phủ Bình Thuận) vào Gia Định 
thành và phong Nguyễn Văn Chấn (Po Săununcăn) làm 
chính vương, dưới quyền quản trị trực tiếp của tổng trấn Lê 
Văn Duyệt. Tước vương này tương đương với chức chưởng 


cơ của triều đình Huế và được người Chăm nhìn nhận như là 
vua (patau). Năm 1807, Nguyễn Văn Vĩnh (Po Klănthu) lên 
thay và được phong làm phó vương. 

Lo sợ thế lực của Lê Văn Duyệt lấn át uy quyền của mình 
tại miền Nam, năm 1822 Minh Mạng đặt phủ Bình Thuận 
trực thuộc Phú Xuân. Phó vương Nguyễn Văn Vĩnh bị triệu về 
Huế giam lỏng vì tình nghi theo Lê Văn Duyệt. Phó tổng trấn 
Gia Định thành kiêm trấn thủ phủ Bình Thuận, Trương Văn 
Chánh, cũng bị triệu về kinh, một thân tín của Minh Mạng là 
Mai Gia Lương được đưa vào thay. 

Năm 1823, khi chính vương Nguyễn Văn Chấn lâm bệnh 
qua đời, Mai Gia Lương đưa một người Chăm thân tín tên 
Bait Lan lên thay nhưng không được người Chăm công nhận. 
Minh Mạng buộc phải đưa Nguyễn Văn Vĩnh về làm vương 
để giữ yên nhân tâm và ban cho ấn đồng "Quản Lý Thuận 
Thành Quan Phòng". Với sự tín cẩn này, Nguyễn Văn Vĩnh áp 
dụng chính sách cai trị khe khắt của Minh Mạng khiến dân 
chúng Chăm bất mãn và không nhìn nhận ông là truyền 
nhân đích tôn của dòng Kế Bà Tử. Nhiều nhân sĩ Chăm vào 
Gia Định cầu cứu Lê Văn Duyệt nhưng tả quân bất lực vì 
Minh Mạng đã tước hết quyền. Các nghi lễ của người Chăm 
bị cấm cử hành ngoài trời và chốn đông người. 

Năm 1829 Nguyễn Văn Vĩnh mất, không người kế vị. Lê 
Văn Duyệt đề nghị Nguyễn Văn Nguyên (hoàng tử Po Dhar 
Kauk), con Nguyễn Văn Vĩnh, lên làm phó vương Gia Định 
Thành kiêm trấn thủ trấn Thuận Thành, hiệu Po Kabait 
Thvac, lên thay. Minh Mạng, ngược lại, chọn Nguyễn Văn 
Thừa (Po Phauk Tha), con Nguyễn Văn Chấn, lên thay nhưng 


chỉ cho giữ chức tuần phủ (kham ma). 

Nhiều phong trào chống đối nhà Nguyễn đã xảy ra nhưng 
đều bị dep tan trong biển máu như cuộc nổi dậy của Tà La 
Văn (Ja Lidon), một người Thượng ở Cam Tăng, Phan Thiết, 
năm 1823 ; của Nvait Kabait, một tướng người Thượng trên 
Đồng Nai thượng, năm 1826 ; của Katip Sumat, một tu sĩ Hồi 
giáo toàn nguyên, kêu gọi thánh chiến chống các đạo khác 
tại Ninh Thuận năm 1833 ; của Ja Thakva (Điền Sư), tại Bình 
Thuận năm 1834. 

Minh Mạng buộc người Chăm phải lấy một trong sáu họ 
Việt do chính nhà vua ban : Nguyễn, Dụng, Lâm, Diệp, Hắc, 
Tôn. Về sau có thêm các họ : Thiên, Quảng, Bá, Đàng, Thiết, 
Thổ, Dương v.v... Người Bani có các họ Inh Khrit, Inh Gra, 
Yang Inh, Than Bra, Băng Tay Bajang, Popat v.v... Tên thánh 
của người Chăm theo đạo Hồi tại Châu Đốc phải phiên âm ra 
tiếng Nôm thành một họ như Hosen thành Châu Sanh, Mahii 
thành Mạch Ly v.v... 

Trong hai năm 1854 và 1858, nhiều người Chăm Islam 
sống sót sau những cuộc tàn sát của quân Khmer chạy qua 
Châu Đốc tị nạn, được Trương Minh Giảng cho định cư cùng 
với những người Chăm có mặt từ trước ở vùng biên giới dọc 
theo sông Hậu gần Châu Đốc (rạch Bình Gỉ) và Tây Ninh ; tất 
cả sinh sống bằng nghề trồng rau quả, lúa nước và thương 
mại. Người Chăm miền Tây thành lập được 7 làng (Châu 
Giang, Katambong, Phum Soài, Lama, Kakôi, Ka Côki và 
Sàbâu), dân số khoảng 5.000 người chia làm 9 đội đặt dưới 
sự cai quản của quan hiệp quản người Kinh tại Châu Giang. 


Từ 1954 đến nay 

Dưới thời Pháp thuộc (1884-1954), người Chăm được xếp 
hạng ngang với người Kinh nên không hưởng một qui chế 
đặc biệt nào. Họ được toàn quyền sinh hoạt tôn giáo. Chỉ 
sau năm 1946, khi phong trào Việt Minh xâm nhập vào các 
thôn làng Chăm, người Pháp mới chú tâm đào tạo thanh 
niên và phát triển những vùng dân cư gốc Chăm. Hậu duệ 
cuối cùng của Po Chongchan là một hoàng hậu, từ trần tại 
Huế năm 1927, không người thừa kế, chấm dứt dòng vương 
chính thức của Nam Chiêm Thành. 

Sau năm 1954, người Chăm chịu sự quản trị trực tiếp của 
chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Địa phận Thuận Thành xưa 
kia được chia thành hai tỉnh Ninh Thuận (thủ phủ là Phan 
Rang) và Bình Thuận (thủ phủ là Phan Thiết). Riêng tỉnh 
Bình Thuận, chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập thêm 
quận Phan Lý Chàm, tách khỏi huyện Hòa Đa. Hai quận An 
Phước (Ninh Thuận) và Phan Lý Chàm (Bình Thuận) do chính 
người Chăm tự quản lý lấy vì có số đông. Ông Thanh Giác 
làm quận trưởng quận Phan Lý Chàm, sau là dân biểu quốc 
hội năm 1966 ; ông Quảng Đại Minh làm quận trưởng quận 
An Phước. Về chính trị, hai nhân vật này đại diện cho đẳng 
cấp lãnh đạo người Chăm trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa, 
tranh đấu ôn hòa trong các định chế hợp pháp của chính 
quyền miền Nam để quyền sinh tồn và phát triển của cộng 
đồng người Chăm được tôn trọng. 

Tại những nơi đông dân cư Chăm sinh sống, vì lý do an 
ninh kể từ sau 1965 vai trò lãnh đạo hành chánh địa phương 
do những sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa đảm nhiệm. 


Những nhân vật quản trị cộng đồng người Chăm là những sĩ 
quan quân đội gốc Kinh do vị tướng chỉ huy trưởng Vùng li 
Chiến Thuật chỉ định, năm 1968 quyền này được giao lại cho 
những sĩ quan gốc Chăm. Cho đến năm 1975, chính quyền 
Việt Nam Cộng Hòa đã đào tạo được nhiều sĩ quan cao cấp : 
1 trung tá và 7 thiếu tá. 

Trong nội bộ cộng đồng người Chăm, những sĩ quan và 
cán bộ hành chánh gốc Chăm hợp tác chặt chẽ với các lãnh 
tụ tôn giáo địa phương để quản trị, đặc biệt là việc cắt đặt 
ngày giờ tế lễ giữa hai tôn giáo Bà La Môn và Bani tại Ninh 
Thuận và Bình Thuận. Những đòi hỏi của người Chăm tại 
Việt Nam ít được chính quyền miền Nam nâng đỡ hay chú ý 
tới vì không bị coi là kém phát triển, chính vì thế trong cuộc 
nổi dậy của phong trào FULRO năm 1964 có nhiều lãnh tụ 
Chăm tham dự. 

Sau tháng 4-1975, không những cộng đồng người Chăm 
cũng không được chính quyền cộng sản nâng đỗ hơn mặc 
dù nhận được nhiều hứa hẹn trong chiến tranh mà còn bị 
nghi ngờ theo tàn quân FULRO chống lại nhà nước. Để loại 
trừ ảnh hưởng của các lãnh tụ tôn giáo, tháng 12-1981, 
chính quyền cộng sản ban hành chỉ thị số 121/BBT cải tạo 
phong tục, tập quán, mê tín, dị đoan của người Chăm (đả 
kích một số nghi lễ gây lãng phí tiền bạc, của cải, thời gian, 
không vệ sinh và duy trì các hình thức bóc lột bằng phẩm 
vật thông qua việc thực hiện các lễ cúng). Chỉ thị này gây 
chấn động trong giới tu sĩ và giáo dân Chăm, một phong 
trào chống đối râm rộ nổi lên và chính quyền cộng sản đã 
nhượng bộ : cuối năm 1982, người Chăm được phép sinh 


hoạt tín ngưỡng theo tập tục riêng. 

Hiện nay tất cả những lễ nghi lớn của người Chăm tại 
Thuận Hải đều do bà Nguyễn Thị Thềm chủ lễ. Thật ra bà 
Thểm - hiện cư ngụ tại làng Tịnh Mỹ (tên cũ là Bal Chanar), 
thị xã Phan Lý Chàm - chỉ là con cháu của một vị tướng 
(không rõ tên và cũng không biết thời nào), nhưng vì còn lưu 
giữ kiếm và áo mão của tổ tiên nên được công nhận là 
truyền nhân của dòng quan lại (chứ không phải vua) cuối 
cùng của trấn Thuận Thành. Tìm người kế thừa vai trò của 
bà Thềm trong việc tế lễ hiện nay đang được đặt ra vì bà 
Thềm không có con, em trai của bà là ông Dung Gạch không 
có vai trò trong chế độ mẫu hệ. 

Về dân số, năm 1963 trên toàn quốc có 51.975 người 
Chăm, trong đó 33.600 cư trú tại Ninh Thuận và Bình Thuận, 
3.000 tại Bình Định, 915 tại Bình Tuy, 1.760 tại Tây Ninh và 
12.700 tại Châu Đốc. Năm 1970 toàn miền Nam có khoảng 
75.000 người Chăm, 2/3 sống tại Ninh Thuận và Bình Thuận. 
Năm 1989, dân số Chăm tăng lên 99.000 người, hiện nay 
trên 110.000 người. Đa số sống bằng nghề nông và tiểu thủ 
công nghiệp, chỉ một số rất ít cộng tác với chính quyền 
trong các lãnh vực hành chánh, an ninh và giáo dụïc. Những 
đại biểu quốc hội và chức sắc "dân cử" địa phương không có 
uy tín trong cộng đồng. 

Từ năm 1975 đến nay, có hơn 22.000 người Chăm tị nạn 
tại khắp nơi trên thế giới, trong số này hơn 4/5 là người 
Chăm tại Kampuchia (khoảng 2.000 người đã di tản ngay khi 
Phom Penh thất thủ), và được phân chia như sau : Pháp có 
hơn 1.000 người (hơn 30 người Chăm đi từ Việt Nam), Đan 


Mạch : 250, Canada : 400, Úc : 400, Hoa Kỳ khoảng 2.000, 
đông nhất là tại Malaysia : hơn 10.000. Những người Chăm 
di tản chỉ sinh hoạt riêng với nhau, không giao thiệp với 
người Việt di tản. Người Kampuchia gốc Chăm thường tỏ ra 
quá khích trong việc bài xích Việt Nam và vẫn tiếp tục xúi 
giục thành lập vương quốc Champa. 


Nguyễn Văn Huy 
Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
PHỤ LỤC 


Cộng đồng người Chăm tại Kampuchia 

Cộng đồng người Chăm tại Kampuchia hiện nay (230,000 
người) đông gấp hai lần cộng đồng người Chăm tại Việt Nam 
(115,000 người). Sự đông đảo này không phải tình cờ. Vì ở 
sát cạnh nhau, Kampuchia là vùng đất dung thân của những 
gia đình người Chăm trốn chạy những cuộc nội chiến và 
chiến tranh xảy ra tại Chiêm Thành cũ. Nhóm Chăm Java. 
Cộng đồng người Chăm có mặt đông đảo trên lãnh thổ 
Kampuchia từ sau ngày thành Đồ Bàn (Vijaya) thất thủ năm 
1471. Hàng trăm gia đình Chăm, sinh sống dọc vùng duyên 
hải Bình Trị Thiên, chạy lên Tây Nguyên lánh nạn, một số đã 
ở lại và sống lẫn với các sắc tộc Thượng đã có từ trước, một 
số khác vượt thảo nguyên Kontum sang Chân Lạp định cư và 
trở thành những dân cư Khmer gốc Chăm. Đợt tị nạn đông 
nhất có ghi rõ số lượng xảy ra vào năm 1692, khi quân của 
Minh vương Nguyễn Phúc Chu chiếm đóng Khánh Hòa 
(Kauthara). 

Sử liệu Khmer cho biết có khoảng 5,000 gia đình người 
Chăm, do những vương tôn dẫn đầu, đã băng rừng vượt núi 
đến Chân Lạp xin tị nạn. Vua Khmer Jaya Chetta III chấp 
thuận bảo vệ và cho định cư tại Udong (đế đô cũ). Những 
người này đều được đối xử tử tế. Với thời gian, một số di 
chuyển đến những địa phương khác quanh đế đô khai phá 


đất đai và trồng trọt. Sau 1835, có thêm nhiều đợt di dân 
Chăm khác đến. Những người này không chấp nhận chính 
sách cai trị hà khắc của vua Minh Mạng, nhất là từ khi quyền 
tự trị tại trấn Thuận Thành (Panduranga) bị xóa bỏ. Dân số 
Chăm định cư tại Chân Lạp ngày càng tăng lên, đa số được 
đưa đến các tỉnh Pretviha (phía tây bắc) và các tỉnh 
Kongpong Cham, Prayveng, Svayrieng, Kandang và Takeo 
(phía tây nam) định cư. Một số khác tình nguyện sang Thái 
Lan định cư tại các tỉnh Ubon, Ratchathani và Sisakhet.Thật 
ra người Khmer và người Chăm không xa lạ gì nhau. Lúc tiểu 
vương quốc Panduranga còn hùng mạnh, sự giao hảo giữa 
người Chăm và người Khmer đã rất khắng khít, dân cư hai 
vương quốc này đã thiết lập nhiều quan hệ sui gia thân 
thiết. Nhiều vị vua tại Panduranga có vợ là người Khmer. 
Nhiều vị vua Chân Lạp đã từng sinh trưởng tại vương quốc 
Nam Chiêm Thành, như Jayavarman III, và cũng có nhiều vị 
vương Chăm được hoàng triều Khmer nuôi nấng, như 
Suryavaravarman. Người Khmer gọi chung cộng đồng di dân 
này là Chăm Java. Tại sao Chăm Java? Theo những sử liệu 
Khmer, người Java (Chà Và) đã đến định cư tại Kampuchia từ 
thế kỷ 14. 

Thật ra Java là hai nhóm người khác nhau: Người Mã Lai và 
người Java. Vì không nắm vững địa lý và phong tục tập quán 
của hai nhóm này, dân chúng Khmer gọi chung là Java. 
Người Java từ các đảo Bornéo, Sumatra, Minang Kabau... 
đến Chân Lạp từ đầu thế kỷ 16; người Mã Lai đến từ các 
lãnh địa Singapore, Trengganu, Thái Lan... để trốn tránh 
chiến tranh, đói kém hay sự trù dập của các chính quyền địa 


phương. Đa số những người tị nạn này là đàn ông, đi trên 
những thuyền nhỏ đổ bộ các vùng bờ biển phía đông nam, 
rồi di chuyển dần vào sâu trong nội địa và định cư tại các 
tỉnh Prayveng, Takeo, Kandang, Kampot, Kompong Chnang, 
Kompong Spư. Thời gian sau đó, những nam nhân Java di cư 
này lập gia đình với những phụ nữ Khmer, gọi là Java Kur. 
(Kur theo tiếng Chăm là Khmer). Vì theo đạo Hồi chính thống 
(Sumnite), nhóm này sống tách biệt với người Khmer chính 
gốc, đa số theo Phật Giáo. Nhưng từ khi tiếp xúc được với 
những nhóm Chăm di cư có mặt tại chỗ, vì cùng ngôn ngữ, 
phong tục và tôn giáo, cả hai nhóm dân gốc Nam Đảo ly 
hương này kết hợp lại với nhau để thành nhóm Chăm Java. 
Người Chăm và các vương triều Khmer. Sự xuất hiện của 
nhóm Chăm Java xảy ra đúng vào lúc hoàng triều Chân Lạp 
có nhiều biến loạn. 

Từ 1516 đến 1525, hai tiểu vương Paramaraja II (Cau Bana 
Cand hay Ang Chan) và Sri Jettha (Stec Kan hay Nay Kan) 
tranh quyền lẫn nhau. Được sự hỗ trợ của nhóm Chăm Java, 
Paramaraja II đuổi được Sri Jettha sang Xiêm La. Từ sau 
ngày đó nhóm di dân hỗn hợp này đảm nhiệm nhiều vai trò 
quan trọng trong nội chính Chân Lạp, nhiều người được 
phong tới chức thượng thư (Samtec Cau Hva). Năm 1594, 
quân Xiêm tiến chiếm đế đô Longvek, cướp đi nhiều tài sản 
rồi rút về. Vua Paramaraja IV (Chetta I) cử hai lãnh tụ Chăm 
Java, Po Rat và Laksmana, sang Chiêm Thành cầu cứu. Vì 
đang bận chống lại chúa Nguyễn tại Phú Yên, vua Po Klong 
Halau (gốc Khmer) đã không tiếp đãi trọng hậu hai lãnh tụ 
này. Cảm thấy bị nhục và lợi dụng lúc đế đô Panran (Phan 


Rang) vắng chủ, cả hai tháo gỡ nhiều khẩu đại bác (mua của 
người Bồ Đào Nha) và bắt theo một số phụ nữ Chăm mang 
về Chân Lạp. Trong thời gian đó, năm 1595, con của Sri 
Jettha tên Ram de Joen Brai (Prah Rama) đã cùng một người 
Tây Ban Nha tên Blas Ruiz, một người Bồ Đào Nha tên Diego 
Veloso và một người Hòa Lan chiếm, trốn chạy qua Lào. Joen 
Brai xưng hiệu Ram I, dời đô về Srei Santhor. 

Vừa từ Chiêm Thành trở về và hay tin đảo chánh, hai vị 
tướng Chăm Java đành ủng hộ tân vương. Ram I liền ra lệnh 
cho Ukena Tejo, một tướng Khmer, và hai vị tướng Chăm 
Java kia sang đánh Chiêm Thành nhưng bị quân Đại Việt lúc 
đó đã làm chủ đất Phú Yên đánh bại. Trong lúc đó, tại Chân 
Lạp, Ram I bị người Tây Ban Nha ám sát năm 1596. Hay tin 
này, Ukena Tejo cùng Po Rat và Laksmana về chiếm lại đế 
đô, sát hại rất nhiều người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tôn 
hoàng tử Cau Bana Nur con của Ram I lên ngôi, hiệu Ram II, 
nhưng bị hoàng tử Cau Bana Tan (Ponhea Tan, con của 
Paramaraja IV) được người phương Tây và vương quốc Lào 
ủng hộ, trở về Longvek chiếm lại ngôi báu năm 1597, xưng 
hiệu Paramaraja V. Ba vị tướng xin thần phục và được giao 
bảo vệ đế đô. Laksmana còn được cử làm đô đốc Bộ Thủy 
Vận đặc trách về quan thuế và giao dịch quốc tế. Nhưng 
chính sách bài phương Tây một cách trắng trợn vì lý do tôn 
giáo của ba vị tướng ngày càng bị nhiều quân thần thân 
phương Tây chống đối. Ukena Tejo bị phe phản loạn xử tử, Po 
Rat bị Diego Veloso đâm chết. 

Còn lại một mình, năm 1599, Laksmana kêu gọi dân Khmer 
và Chăm Java nổi loạn, chiếm đế đô Srei Santhor, giết tất cả 


người phương Tây rồi rút về Thbuang Khmum thành lập một 
tiểu vương quốc riêng tên Ponhea Lu. Tại đây Laksmana bị 
một tân vương khác tên Paramaraja VI (Cau Bana An hay 
Ponhea An) đánh bại, phải chạy qua Chiêm Thành xin tị nạn 
nhưng bị vua Po Klong Halau bắt giết vì tội cướp người và vũ 
khí vài năm trước đó. Tuy bị mất những địa vị cao trong triều 
đình, người Chăm vẫn được cậy nhờ mỗi khi vương quyền 
Khmer lâm nguy. Năm 1603, với sự trợ lực của nhóm Chăm 
Java, hoàng tử Cau Bana Nom (Ponhea Nom) tranh chấp với 
Paramaraja VII (Ponhea To hay Sri Suryobarm) nhưng không 
thành. Năm 1621, Ponhea Nu lên ngôi, hiệu Jaya Chetta II, 
tuyển rất nhiều người Chăm vào đoàn quân viễn chinh sang 
Attopeu (Lào) tìm vàng. Năm 1630, Ang Non I lên ngôi, 
nhưng đến năm 1636 phải nhờ người Chăm bảo vệ và chấp 
nhận cho người Chăm có một lãnh thổ riêng tại Ponhea Lu 
(Thbuang Khmum hay Kompong Cham), cạnh thủ đô Udong. 
Trong thời gian này đạo Hồi phát triển mạnh tại Chân Lạp. 
Sự cuồng tín và lòng dũng cảm của những tín đồ Hồi giáo 
được nhiều vương tôn Khmer cậy nhờ mỗi khi có biến. Năm 
1642, Cau Bana Cand (Ram Cul hay Nặc Ông Chân) nhờ 
nhóm Chăm Java giúp lật đổ Ang Non I và lên ngôi, hiệu 
Ramadhipatih I (Nặc Ông Chân) và phong một phụ nữ Chăm 
tên Nan Hah làm hoàng hậu, hiệu Anak Mnan Kapah Pau. 
Nhà vua theo đạo Hồi (tên thánh là Ibrahim) và áp dụng 
triệt để giáo lý Hồi Giáo trong đời sống. Chính sách này đã 
làm dân chúng Khmer bất bình, một phong trào bảo vệ Phật 
Giáo chống lại Hồi Giáo nổi lên khắp nơi. Chống không lại, 
con cháu các vị vua Khmer cũ chạy sang Đàng Trong cầu 


cứu. Năm 1658 chúa Hiền xua 3,000 quân tiến chiếm Mỗi 
Xuy (Biên Hòa), bắt Ramadhipatih I về giam tại Quảng Bình, 
đưa Batom Racha (Nặc Ông Nộn hay Ang Sur) lên ngôi, hiệu 
Paramaraja VIII (1659-1674) và năm 1659 đuổi được nhóm 
Hồi Giáo chạy sang Xiêm La, trong số này có rất nhiều gia 
đình vương tôn Khmer. Cộng đồng người Chăm Hồi Giáo còn 
lại chạy về Nokor Vat (tỉnh Svayrieng) cạnh biên giới tây- 
nam Việt Nam ẩn náu, một số khác ở lại phục tùng vị vua 
mới và được cho giữ những chức vị cao trong triều đình. Hồi 
giáo mất dần ảnh hưởng trong đời sống chính trị và xã hội 
tại Chân Lạp. 

Nhưng cũng kể từ đó cộng đồng người Chăm Hồi giáo chống 
lại bất cứ triều đình Khmer nào thân Việt Nam hay thân Phật 
giáo. Năm 1672, hoàng tử Sri Jaya Chetta (Ang Chey hay 
Nặc Ông Đài), cháu Ramadhipatih I, giết cha vợ là vua 
Paramaraja VIII lên ngôi, hiệu Padumaraja II, và nhờ Xiêm La 
chống lại quân Việt. Vị tân vương mời hoàng hậu gốc Chăm, 
vợ của vua Ramadhipatih I, từ Battambang về Udong làm 
thái hậu, nhưng bà này từ chối và trốn về Thbaung Khmum 
nhờ đồng hương giành lại ngôi báu. Padumaraja II bị ám sát 
chết, Udong bị chiếm đóng và hoàng hậu cũ lên ngôi nhưng 
chỉ tồn tại được 5 tháng. Các con của Ramadhipatih I đã vận 
động dân chúng Khmer lật đổ bà hoàng thái hậu và giành lại 
quyền lãnh đạo nhưng anh em lại tranh chấp lẫn nhau. 
Thommo Racha (Nặc Ông Thu) nhờ Xiêm La và nhóm Chăm 
Java giúp; Ang Non (Nặc Ông Nộn) chạy sang Đàng Trong 
cầu cứu. Năm 1674, chúa Nguyễn sai Nguyễn Dương Lâm và 
Nguyễn Đình Phái đánh chiếm thành Udong. Ramadhipatih I 


chạy trốn vào rừng và mất tích. Con trưởng là Nặc Ông Thu 
đầu hàng nhưng được chúa Nguyễn phong Ông Thu làm 
chánh vương cai trị Lục Chân Lạp, đóng đô tại Udong (Long 
Úc hay Nam Vang), Nặc Ông Nộn được phong làm phó 
vương cai trị Thủy Chân Lạp (miền Nam Việt Nam), đóng đô 
tại Prei Nokor (Sài Gòn). 

Năm 1691, sau khi Nguyễn Hữu Kính đánh chiếm lãnh thổ 
Panduranga, giết Po Saut (Bà Tranh) vì đã dám chống cự lại 
Minh vương Nguyễn Phúc Chu, một lãnh tụ Chăm tên Po 
Chonchanh, đạo Bà Ni (Hồi giáo cải tiến), dẫn 5,000 người 
băng cao nguyên Di Linh sang Chân Lạp tị nạn, tất cả được 
đưa đến Thbaung Khnum (Kompong Cham) lập nghiệp. 
Trong hai thế kỷ 17 và 18, nội bộ triều đình Khmer luôn có 
loạn lạc, quân Xiêm La và quân Đàng Trong liên tục sang 
can thiệp để đưa một vị vua thân mình lên ngôi. Trong khi 
đó, tất cả các vị vương Khmer đều nhờ các nhóm Chăm tại 
Thbuang Khmum và Chroy Chanvar giúp sức. Năm 1782, 
nhân dịp triều đình Khmer đang rối loạn, một người Chăm 
tên Duôn Ser chiếm Udong và Chroy Chanvar rồi xưng 
vương. Nặc Tôn chạy sang Hà Tiên tị nạn và nhờ Mạc Thiên 
Tứ xin chúa Nguyễn giúp, quân Chăm bị đánh bại, Duôn Ser 
bị giết. Dưới thời Nặc Tôn, cộng đồng người Chăm tại Chân 
Lạp bị sát hại tập thể, một số chạy qua Xiêm La ẩn lánh, 
một số khác chạy vào xứ Đàng Trong xin tị nạn và được định 
cư tại Moat Chruk (Châu Đốc). 

Trong thời gian này binh lực nhà Nguyễn thường tiến qua 
Chân Lạp bảo vệ các triều vương Khmer thân Việt, nhóm 
Chăm Java cũng nhờ đó được người Khmer để yên. Thế lực 


của nhóm này lên cao khi năm 1795, một lãnh tụ Chăm, 
hoàng tử Thị Hảo (Chay Brey hay Po Ceng Sei Brei) và binh 
lính từ Panduranga qua tị nạn. Năm 1817, một hoàng thân 
Chăm (không rõ tên) được cử làm tổng trấn tỉnh Kongpong 
Cham. Năm 1834, con vị tổng trấn này được Minh Mạng 
phong tước tổng trấn thay mặt triều đình Huế cai trị 
Kompong Cham, nhưng chính sách bảo hộ này bị người 
Khmer thân Xiêm La chống đối. Năm 1854 sau khi nhờ quân 
Xiêm La đuổi quân Việt ra khỏi lãnh thổ, vua Ang Duong 
(Harirak Rama hay Ang Tuon) áp dụng chính sách bài Việt và 
cứng rắn với người Chăm : Quyền tự trị tại Thbuang Khmum 
bị bãi bỏ, sự qua lại với Châu Đốc bị hạn chế. Nhiều chức sắc 
cao cấp trong cộng đồng Chăm tại Thbuang Khmum nổi lên 
chống lại vì không muốn bị đồng hóa với người Khmer. 

Năm 1858, một sứ giả của vua Ang Duong là Udkana 
Yodhasangram (Yuthea Sangkream) được cử đến thương 
thuyết nhưng bị quân Chăm phản loạn giết chết. Ang Duong 
mang 10,000 quân đến đánh, giết được nhiều thủ lãnh 
Chăm, giải tán Ponhea Lu và tuyên án khổ sai cho hơn 6,000 
người khác. Gia đình những người Chăm còn lại bị đày sang 
các tỉnh Pursat, Lovek, Kompong Tralach, Kompong Luong và 
khu vực giữa Tonlé Sap và Phnom Penh, đạo Hồi bị cấm 
truyền bá. Một thủ lãnh Chăm Java dẫn hàng ngàn người 
Chăm Java chạy sang Châu Đốc tị nạn và giúp nhà Nguyễn 
tấn công các vị vua Khmer chống người Việt và người Chăm. 
Năm 1861 triều đình Khmer lại có loạn, Norodom (Narottam 
hay Nặc Ông Lân), con vua Ang Duong, vừa lên ngôi thì bị 
hai em là hoàng tử Sisowath (Preah Kevea hay Ang Sor) và 


hoàng thân Sivattha (Sivotha) tranh ngôi. Sivattha được 
người Chăm hậu thuẫn chiếm thành Udong, Norodom chạy 
qua Bangkok, thủ đô Xiêm La lánh nạn. Tại đây, Norodom 
kêu gọi người Chăm tại Châu Đốc qua giúp. Nhân dịp này, 
với sự có mặt của quân Pháp tại Nam kỳ, cộng đồng người 
Chăm tại Châu Đốc yêu cầu quân Pháp chiếm luôn Chân Lạp 
với hy vọng được tự do truyền bá đạo Hồi. Năm 1862 
Norodom được người Pháp và người Chăm đưa về nước 
giành lại ngôi vua, nhưng Chân Lạp vẫn bị đặt dưới quyền 
bảo hộ của Xiêm La. Năm 1864, Pháp đuổi quyền Xiêm ra 
khỏi lãnh thổ và đứng ra bảo hộ Chân Lạp trực tiếp, đổi tên 
nước là Cambodge. 

Dân chúng Khmer, không tán thành việc này, nổi lên chống 
lại triều đình. Một nhân sĩ Khmer tên Assoua, tự nhận là 
hoàng tử Ang Phim, cháu vua Ang Duong, kêu gọi người 
khmer chống Norodom. Trong cuộc tranh chấp này, cộng 
đồng người Chăm bị chia rễ. Người Chăm tại Kompong Cham 
theo Assoua; người Chăm tại Châu Đốc theo Pháp ủng hộ 
Norodom. Vùng biên giới phía cực nam Việt Nam trở thành 
vùng tranh chấp giữa người Khmer, người Việt và người 
Chăm. Người Chăm muốn thành lập một tiểu vương quốc 
Hồi giáo tại Hà Tiên, chấp nhận triều cống Cao Miên và nhận 
Pháp bảo hộ. Cambodge xác nhận Hà Tiên là lãnh thổ của 
họ và người Việt nói Hà Tiên là một thị xã của miền Nam từ 
lâu đời. Sau cùng Pháp sát nhập Hà Tiên vào lãnh thổ Nam 
kỳ. Trong khi đó, tại Cambodge, triều thần muốn đưa hoàng 
tử Sisowath lên thay. Bị cô lập, Norodom giao cho Samdech 
Chau Ponhea, một tướng Chăm, bảo vệ vòng đai thành 


Udong nhưng sau cùng phải giao cho Brière de I Isle, một sĩ 
quan Pháp, đảm nhiệm vì trong phe phản loạn cũng có 
người Chăm do đó rất khó phân biệt. Sau cùng Samdech 
Chau Ponhea được giao bảo vệ hậu cung. Năm 1865, một tu 
sĩ Phật giáo tên Pou Kombo (tự nhận là hoàng tử Ang Phim, 
con vua Ang Chan, cháu vua Ang Duong) cùng với 2,000 
người Chăm tại Châu Đốc nổi lên chống lại Norodom, bao 
vây thành Udong. Khoảng 1,000 người Chăm khác từ Châu 
Đốc theo quân Pháp sang bảo vệ thành Udong. Pou Kombo 
chạy sang Châu Đốc và Tây Ninh tị nạn. 

Sau khi chiêu mộ thêm binh sĩ Chăm và Khmer, ngày 17-12- 
1866, Pou Kombo tiến vào Udong. Quân Khmer bỏ chạy, chỉ 
còn quân Chăm của Samdech Chau Ponhea ở lại tử thủ. 
Nhưng qua ngày hôm sau, hơn 500 quân Chăm của Pou 
Kombo bỏ theo Chau Ponhea vì lý do tôn giáo (Pou Kombo là 
một nhà sư Phật Giáo). Hoàng tử Sisowath (Preah Kevea), 
được cả người Khmer và người Chăm tại Kompong Cham lẫn 
Châu Đốc ủng hộ, đứng ra lãnh đạo cuộc phản công chống 
Pou Kombo. Tháng 12-1867, quân phản loạn bị bao vây tại 
Kompong Thom, Pou Kombo bị giết. Pháp rất hài lòng về sự 
dũng cảm và sự trung thành của quân Chăm Hồi Giáo ở 
Châu Đốc, buộc Norodom phải khen thưởng xứng đáng. 
Nhiều nhân vật Chăm giữ những chức vị quan trọng trong 
triều đình vua Norodom. Nhưng vì sự cuồng nhiệt trong lối 
sống đạo, người Chăm Hồi giáo không chiếm được nhiều 
thiện cảm của dân chúng Khmer, đa số theo đạo Phật. Chỉ 
các vua chúa Khmer mới tin tưởng nhóm người Chăm Hồi 
giáo vì sự trung thành và sự cang cường của họ, một số 


quân nhân Chăm được tuyển mộ để bảo vệ hoàng gia và 
vòng đai củ thủ đô Nam Vang. Norodom mất năm 1904, 
hoàng thân Sisowath lên thay, vòng đai cận vệ của nhà vua 
chỉ toàn người Chăm. Trong hai triều kế tiếp, Monivong 
(1928-1940) và Sihanouk (từ 1940), người Chăm được giữ 
nhiều vai trò quan trọng trong vương quyền. 

Năm 1970, vòng đai phòng thủ Phnom Penh được giao cho 
tướng Les Kosem, một người gốc Chăm và là một sĩ quan 
nhảy dù được huấn luyện từ Pháp. Khi đã ổn định được thế 
đứng trong chính quyền Cambodge, Les Kosem liền nghĩ tới 
việc phục hồi vương quốc Champa cũ. Sau 1954, những 
người Chăm Java theo đạo Hồi là Khmer Islam và tỏ ra thù 
nghịch với người Việt. Trong những năm 1975-1979, những 
nhóm người Chăm sinh sống trong những thành phố tại 
Kongpong Cham, Kongpong Chnang và nhiều nơi khác bị 
đuổi về nông thôn, hơn phân nửa đã bị Khmer đỏ sát hại, số 
còn lại chạy sang Châu Đốc và vùng biên giới Thái Lan lánh 
nạn. Khi Khmer đỏ bị quân đội cộng sản Việt Nam đẩy lui ra 
khỏi lãnh thổ Kampuchia, người Khmer Islam tị nạn tại Châu 
Đốc trở về Kompong Cham, Kompong Chnang và Phnom 
Penh sinh sống. Cộng đồng người Chăm Hồi giáo sống dưới 
chế độ cộng sản thân Việt Nam của Heng Samrin và Hun 
Sen được tự do giữ gìn văn hóa và giữ đạo của họ. Hiện có 
hơn 260 giáo đường Hồi giáo tại Kampuchia và mỗi năm có 
trên 20 người hành hường tại La Mecque. Cũng nên biết 
đương kim thủ tướng Hun Sen xuất thân từ Kompong Cham, 
do đó rất được người Chăm ủng hộ. Chính phủ của Norodom 
Ranariddh cũng thế. Sự phồn thịnh và ổn định của 


Kampuchia trong những năm 1979-1980 một phần là do sự 
đóng góp của nhóm Chăm Hồi giáo này, họ là đầu cầu vận 
chuyển hàng hóa từ Việt Nam qua ngõ Châu Đốc và trên 
sông Hậu. Trong các chức vụ cao trong chính quyền Khmer, 
của Hun Sen và Ranariddh, đều có người Khmer Islam. 

Hết 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Hector 

Nguồn: Thông Luận 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 7 năm 2007 


